ĐƯỜNG TRỌN LÀNH 


(bản viết tay) 


2 
Trong Hội thánh có hai bậc: 


- Bậc bổn đạo thì Đức Chúa Giêsu phán: Hãy giữ các giới răn cho giọn thì đủ cho được rỗi linh 
hôn. 


~ Bậc nhà dòng thì Chúa phán: Phải nên giọn lành mới được rỗi (Can 593). 

Giọn lành nghĩa là không khuyết điểm gì. 

Phương thế thứ nhất cho được nên giọn lành là ra sức giữ kỷ luật dòng cho giọn. 
Người nhà dòng phải nên thánh. 


~ Ông thánh Alphongsô: Kẻ được ơn kêu gọi vào nhà dòng thì không phải là cho được rỗi linh hồn 
trong bậc thường, một là trong bậc thánh. 


~ Thánh Gregoriô: Kẻ đã được ơn kêu gọi cho được nên thánh mà không làm cho mình nên thánh 
thì sẽ không được rỗi. 


- Chúa phán với Bà thánh Augela: Kẻ Cha đã soi sáng cho được bước đi trong con đường trọn lành 
mà nó lùi lại, chỉ muôn theo con đường chung, thì Cha sẽ từ bỏ. 


H. Phải làm thể nào cho được tấn tới trong đường trọn lành? 
T. Phải quyết định cách chắc chắn thực hành 3 điều sau này: 
1. Không hề bao giờ dám tự ý không vâng phục thánh ý Chúa dù trong một điều nhỏ mọn. 
2. Hằng luôn làm đẹp lòng Chúa trong khắp mọi nơi và trong mọi việc theo như lời Đức Chúa 
Giêsu phán: Bay hằng luôn luôn làm những sự đẹp ý Cha Ta. 
3. Cố sức sắm lầy các nhân đức trong bậc cao và anh hùng. 


H. Bao giờ một người nhà dòng vì không có tấn tới trong . đường trọn lành mà mắc tội trọng? 

T. 1, Nêu người nhà dòng không dùng những phương thế giúp mình nên bậc trọn lành: thí dụ năng 
lỗi 3 điều khấn trong những sự nặng. 

2. Nếu đã có ý rõ ràng chắc chắn không cố sức cho được nên trọn lành. 
3. Nếu vì cách ăn ở như thế mà sinh gương mù và sinh sự thiệt hại nặng cho nhà dòng. 

H. Kẻ chỉ có ý lánh những sự lỗi nặng mà thôi thì sao? 

T. Kẻ có ý như vậy không phạm tội trọng nghịch cùng điều buộc phải tấn tới trong đàng giọn 
lành /uôn mãi. Bởi vì trừ những điêu răn buộc mọi người giáo hữu phải giữ, kẻ ây vỗn còn 
giữ những điêu không buộc người giáo hữu. là các lời khuyên. Nhưng mà kẻ có ý làm vậy 
rât cheo leo ngã vào tội trọng, một là cái ý ây hay làm cho người ta khinh dê chính sự giọn 
lành, hai là sự quen phạm tội nhẹ đưa người ta đến chỗ phạm tội trọng như lời Đắng khôn 
ngoan đã phán: Kẻ khinh để những sự nhỏ mọn chày kíp sẽ ngã trong sự trọng (Theo ý thánh 
Alphongsô và các thày Lý đoán). Vậy cho được tấn tới trong đàng giọn lành, chỉ có ý lánh 
tội trọng mà thôi không đủ, song cho được lánh tội trọng, cân ta phải lánh tội mọn. 


H. Cho được nên người giọn lành, người nữ tu phải sống theo tỉnh thần nào? 
T. Trước hết phải hết sức làm giọn nghĩa vụ bậc mình, lại phải có một tỉnh thần thật siêu nhiên, có 
ý trong sạch tuyệt đối để làm cho hết mọi sự nên công nghiệp cho mình trên thiên đàng. 


H. Điều buộc phải nên giọn lành có làm cho tội người nữ tu hoá ra nặng hơn tội người đời chăng? 
T. Điều răn Chúa và Hội thánh không buộc người nữ tu hơn người bổn đạo thường. Nhưng 
nên hiểu rằng vì có điều buộc người nữ tu phải nên giọn lành, nên tội người nữ tu làm ra 
nặng hơn tại những lẽ Sau này: 
1. Tại người nữ tu có sự hiểu biết rõ ràng hơn. 
2. Tại những ơn quý trọng hơn người nữ tu được. 
3. Vì gương mù người ây làm cho chị em mắc phải. Cũng vì những lẽ ấy mà tội các thần dữ phải 
phạt nặng hơn tô tông ta. 


H. Những việc vật chất có phải là những việc tự nhiên làm cho xa Chúa không? 


3 
. Chắc rằng người ta không thể suy nghĩ về Chúa cách trực tiếp khi đề tâm lo về việc vật chất, 
song ngay từ khi thức dậy ban sáng người ta đã phải dâng hết các việc trong ngày cho Chúa và 
tốt hơn là năng dâng lại nhiều lần. 


. Những việc người nữ tu phải làm cho được nên giọn lành là những việc nào? 

. Người nữ tu không phải làm hết mọi thứ việc, dù là những việc rất tốt, song một chỉ phải 
làm những việc buộc mình phải làm. Phải tránh làm theo ý riêng mình, phải làm theo ý 
Chúa; bởi vì khi người ta làm những việc lạ thường, thì sẽ lạc đàng và sẽ không trông được 
phần thưởng nào bởi Chúa. Những việc thiêng liêng của đời tu phải chiếm địa vị nhất, và 
phải bỏ tât cả những công việc thực ra nó không hợp với đời tu. Chắc rằng phải bỏ vì Chúa, 
nhưng thánh ý Chúa phải chỉ dẫn hết cả mọi sự. Đức Thánh Cha Piô thứ X nhắc lại răng: 
“Đời sống tu phải đặt trước hết.” (Larvic religieuse avanttout) để hiểu rằng: cái suối đầy 
tràn, nếu không thêm nước lâu ngày sẽ cạn, một đời tu sôt sắng nhiệt thành cũng thế, những 
việc đạo đức phải lấy làm cần thiết nhất. 


. Người ta có thể bước một bước tới đỉnh sự giọn lành không? 

. Không, trong đàng nhân đức người ta phải đi từng bước, nhờ những việc chiến đấu liên tiếp mà 
người ta sửa được những tính hư nết xấu. Vả nữa những ơn soi sáng tỏ cho ta biết những sự lỗi 
và sự tấn tới mà ta có thê thực hiện được không đến với ta cách trực tiếp. ngay, một linh hồn 
càng ở rộng rãi để tiếp rước lấy ơn trên mời thứ nhát, thì Chúa Thánh Thần càng vui lòng soi 
sáng, và tỏ cho linh hồn ấy biết mình còn có thể nên trọn lành trong điều gì. 


.. Một linh hồn muốn nên trọn lành có thể ` trông khỏi mọi sự khuynh hướng trái chăng? 

. Mặc dầu những sự ước ao và những kết quả đã thu được, một linh hồn không bao giờ trở nên 
một người không thể phạm một tội nào được. Những tình dục không thể tuyệt căn hẳn, những 
sự sai lỗi cũng không thể khỏi cho trọn được. Lòng người ta giống như cái vườn, hằng luôn luôn 
sinh ra những cỏ xâu, ta phải vững tâm mà nhặt cỏ đi. Kẻ thù đời đời của Chúa và của các linh 
hồn hằng luôn luôn quyện chung quanh ta, và ta cần phải có ơn phù giúp luôn (I.s. Piere can v.v, 
Đời sông ta là một cuộc giao chiên luôn Fop VII-I). Phải luôn luôn mang khí giới trong tay. 
Nhưng khi người ta thấy tần tới trong đàng nhân đức và sự trọn lành, thì vui vẻ và ngượi khen 
Chúa. Ta nhá lời thánh Francois de Salles nói với chính Ngài: Hỡi Francois chao ôi, mày lại 
ngã trên đất lần nữa rồi, hãy chỗi dậy và hãy can đảm lên. 


Các bậc trong đàng giọn lành 


-- Trong đàng giọn lành có mấy bậc? ' 
.. Có nhiêu bậc, nhưng các thày dẫn đàng giọn lành quen quy vào ba bậc chính là: 1) Bậc tẩy rửa. 
2) Bậc soi sáng. 3) Bậc kêt hợp. 


- Bậc tây rửa là gì? 

. Như chính tiếng ấy chỉ, là một bậc bắt đầu tây rửa linh hồn cho sạch những tội lỗi đã phạm, 
những thói quen xâu đã mắc phải, phương thế cho được làm việc ấy là xưng tội, lại lấy lời 
câu nguyện và sự hãm mình làm phương thế để giữ mình cho khỏi sa ngã lại, phải lo lắng 
quan phòng và chiến đấu luôn với dục tình. 

. Bậc soi sáng là gì? 

. Đó là bậc của những linh hồn thấy mình được ơn soi sáng, nên tốt lành bởi sự trung tín trong 

việc bổn phận quen tránh lánh phạm tội dù là tội mọn tự ý, mà tại sự cố gắng làm đẹp lòng 

Chúa, và bắt chước đời sống của Chúa Giêsu. 


.. Bậc kết hợp là gì? 

.. Là bậc của các linh hồn kết hợp cùng Chúa, chỉ tìm một Chúa, chỉ khao khát ước ao biết và 
mến Chúa bằng hết mọi thứ việc, đê trông được kêt hợp chắc chắn trên nơi cực lạc. 

. Sự sống bề trong là gì? ' : 

.. Sự sống bề trong là bậc một linh hồn đã quen chăm chỉ theo ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và đã 
quen vâng theo như vậy. 


4 
H. Có buộc phải có sự sống bề trong chăng? 

T. Mọi người giáo hữu buộc phải có sự sông bề trong. Ấy vậy tuỳ ơn Chúa soi lòng kẻ ấy, kẻ ấy 
phải có ý tứ và hưởng ứng. Nhưng người nữ tu có lẽ riêng phải thực hành sự sống bề trong, vì 
những ơn người nữ tu được thì nhiều, và đó là hiệu quả của ơn kêu gọi. 

H. Chúa có làm cùng một cách như nhau đối với hết mọi linh hồn chăng? 

T. Chúa dùng con đàng thường đối với những linh hồn này và con đàng khác thường đối với 
những linh hồn khác. 


H. Con đường thường là gì? ' . 
T.. Con đường thường tức là những ơn thường, có thê ban cho tât cả mọi người, như những ý tưởng 
đạo đức, những ước vọng tôt đẹp v.v. 


H. Con đường khác thường là gì? 

T._ Con đường khác thường tức là những ơn khác thường dành riêng cho ít nhiều linh hồn được đại 
ân. Những ơn ấy ở tại một việc riêng Chúa làm trong linh hồn ấy mà linh hồn ấy được giao 
thông với Chúa cách trực tiếp hơn và được biết mén Chúa cách trọn hơn. 

H. Những linh hồn được ơn đi đàng khác thường phải ăn ở thể nào? - 

T. Phải giữ mình cho khỏi tính kiêu ngạo, phải ở thật thà và vâng lời cha linh hôn mọi đàng, phải 
nhớ răng nhiêu lân ma quỷ nó mặc lôt thiên thân sáng láng, và làm cho người ta lây sự gian dôi 
quỷ quái của nó làm hơn của Chúa. 


nm 


Những phương thế cho được 
nên giọn lành. 


Việc thiêng liêng. 


.. Việc thiêng liêng quan trọng thế nào? 


Việc thiêng liêng là của nuôi sự sống linh hồn, xác cần của nuôi thẻ nào, thì linh hồn cũng thế. 
Nhất là một linh hồn ở nhà dòng cần thiết và không thể bỏ của ăn thiêng liêng mình được. Vậy 
mà thương ôi! Thường ta phải đau đớn, vì thấy người nữ tu mà quen trễ biếng những việc lành 
phúc đức, thì chày kíp sẽ phản bội với ơn kêu gọi mình. 


. Luật Hội thánh có chỉ những việc thiêng liêng mà tắt cả những linh hồn muốn nên trọn lành phải 


theo chăng? 

Những việc thiêng liêng là của nuôi Ống người nhà dòng, chẳng, đề mặc ý ai đâu. Hội Thánh 
đã chỉ phạm vi đề lo cho có sự hợp nhất của đời sống tu trì trong hết mọi nhà dòng, và hãm chế 
bày thêm những việc đạo đức mà Hội Thánh không ưng nhận. Những việc thiêng liêng â ấy là: Sự 
nguyện ngăm, thánh lễ Misa, kinh nhật khoá nhỏ Đức Mẹ, sự xét mình, đọc sách thiêng liêng, 
lần hạt, viếng Thánh Thẻ. Cắm phòng tháng và cắm phòng năm (Can. 595). 


. Điều buộc và cách thế làm việc thiêng liêng â ấy thế nào? 


Những việc thiêng liêng phải làm chung tât cả các chị em chẳng kỳ nghĩa vụ và chức bậc nào 
phải đến đấy cả. Bề trên chỉ được chước cho các chị giúp việc trong các nô riêng, và vì lẽ chính 
đáng. Khi một chị không thê đến dự các việc thiêng liêng chung được, thì cũng không được chước, 
Bề trên phải cho chị ấy giờ tiện để làm bù lại riêng một mình. 


“Sự cầu nguyện 


.. Hội Thánh đã ra những luật nào về sự cầu nguyện? 


Luật Hội Thánh đã ra một điều buộc cho các Bề trên xem xét tất cả các chị em về việc cầu 
nguyện. Điều buộc â ấy quan trọng đến nỗi Bề trên chỉ hoạ huần mới được chước, và vì những lẽ 
quan trọng, và nếu có thể được thì đừng chước hẳn khi nào. Thánh Alphongsô nói răng: Đời 
những người nữ tu là đời cầu nguyện, và một người nữ tu không yêu mên sự cầu nguyện thì 
không thể nào nên một người nữ tu tốt, và khi người ta đau đớn thầy một người nữ tu bỏ luật 
phép và ra sút kém thì người ta có thẻ nói chắc rằng: chị ấy đã bỏ không câu nguyện. Sự cầu 
nguyện phải lâu một giờ, nhưng có thể chia ra sáng nửa giờ, còn để đến ban chiều. 


Xét mình 


.. Việc xét mình có cần chăng? 


Cần, tất cả các dòng được Toà thánh ưng nhận có luật buộc phải xét mình mọi ngày. Thánh 
Alphongsô nói: Những người thế gian qua từng mắy giờ ở trước mặt gương, người bạn trăm 
năm của Chúa Giêsu phải ở trước mặt Chúa ít nữa mỗi ngày 2 lần đề xem xét tình cảnh linh hồn 
mình.” Vậy việc xét mình là một phương pháp thần hiệu nhất về đường trọn lành, vì nhờ chăm 
chỉ làm việc ấy mà người ta biết mình và sửa mình, và việc ấy cần đến nỗi Bề trên không chước 
chuẩn được; người bệnh nạn có thẻ được chước sự nguyện ngắm, mà không được chước sự xét 
mình. Có 3 thứ xét mình: 1) Xét mình đê dự phòng. 2) Xét mình riêng. 3) Xét mình chung. 


Đọc sách thiêng liêng 


. Luật về sự đọc sách thiêng liêng dạy thế nào? 


Sự đọc sách thiêng. liêng sau buổi trưa là việc tiếp theo và làm trọn việc nguyện ngắm. Các người nữ tu 
phải làm việc ây mọi ngày trong thời giờ thuận tiện và dùng những sách các Bề trên trong Hội thánh đã 
ưng nhận. Trong giờ câu nguyện ta nói khó cùng Chúa. Trong khi đọc sách thiêng liêng thì Chúa nói khó 
với ta. Việc chọn lựa sách xứng hợp hơn là việc thuộc quyên Bà Bê trên. 


.. Có buộc phải lần hạt chăng? 


6 
T. Thánh bộ truyền cho hết các chị em lần hạt hằng ngày hoặc chung hoặc riêng. Sự lần hạt /à :h£ 
thức tôn sùng Đức Mẹ cách riêng. 


Viễng Thánh Thể 


H. Hội Thánh có luật buộc phải viếng Thánh Thẻ chăng? 

T. Không buộc rõ ràng, vì lẽ này là: những nhà dòng không có nhà nguyện riêng, không thể giữ 
được, hoặc vì xa hay vì cớ gì khác không thể đến nhà thờ được để giữ luật ây. Nhưng những nhà 
dòng có nhà nguyện riêng thì đã rõ phải yêu mến làm việc tốt lành ấy là việc dù người bổn đạo 
cũng khuyên nên làm. 


H. Hội thánh có ra luật gì về sự chầu phép lành chăng? : 

T. Luật Hội thánh khoản 1271 định rằng: Trong các nhà thờ hay nhà nguyện có phép đê Mình 
thánh, thì được phép chầu tư, khi có lẽ phải, mà không cần phép đắng Bản quyên nơi. Còn sự 
chầu chung hay là chầu mặt nhật, thì được phép châu trong ngày lễ Mình thánh và trong tuần 8 
ngày trong hết các nhà thờ khi làm lễ Misa và khi hát kinh Ban chiều (ad Vesperas). Còn các 
ngày khác, không khi có lẽ phải và lẽ trọng thì không được, nhất là chầu chung, thì cần phải có 
phép đắng Bản quyền nơi, dù trong nhà thờ thuộc về dòng miễn trừ. 


Về sự cấm phòng tháng cấm phòng năm 


.. Hội thánh có ra luật nào về sự cấm phòng chăng? 

. Luật Hội thánh (khoản 595) buộc các người nữ tu hằng năm phải làm việc cắm phòng. Người 
nữ tu đã sốt sắng mấy đi nữa cũng phải làm cho mình thấm nhuằn trong tỉnh thần và ơn kêu gọi 
nhưng không có chỉ định gì về kiêu mẫu và thì giờ lâu chóng về việc này. 


. Cấm phòng tháng có phải việc hệ trọng chăng? 

. Có, ngoài việc câm phòng năm, trong các viện tu phải có một ngày hồi tâm gọi là cắm phòng 
tháng. Thánh Phanxicô de Salê nói: Cái đồng h tốt mây cũng phải lên giây và phải đúng. Rất cần 
phải nhờ dịp cắm phòng tháng để xem xét đời sống hằng ngày đề sửa sang những điều sai nhằm 
và hun đúc cho lòng sôt săng. 


Về việc hãm mình và sự đền tội 

. Sự hãm mình và đền tội có khác nhau chăng? 

. Người ta rất hay lẫn hai tiếng này lắm. Sự hăm mình nghĩa là một việc tự ý muốn người ta làm, 
người ta tự buộc mình một điều nghịch với tính tự nhiên. Trái lại việc đền tội là việc khó lòng 
các đắng Bè trên ra cho tại một điều lỗi hay phạm một tội nào chăng kỳ mà người ta đã có lời 
khấn. 


. Thánh bộ có truyền giờ về việc hãm mình chăng? 

. Một người nữ tu buộc phải khác các người bồn đạo thường trong việc hãm mình. Bởi thế Thánh bộ 
truyền rằng cái hiến pháp của mỗi một dòng phải chỉ ít nhiều việc hãm mình và phạt xác khác với 
những việc hãm mình và phạt xác mà Hội thánh truyền cho hết mọi người giáo hữu. Những việc 
hãm mình áy tắt nhiên phải có mực, nó cần tuỳ từng dịp đề gây tỉnh thần dòng và có tập quán về các 
nhân đức. Thánh Alphongsô nói: Là những con cháu vô phúc ông Adong phải giao chiên luôn cho 
đến chết, xác thịt nó ước ao những điều linh hồn không muốn, và linh hồn lại đòi cái mà xác thịt 
không ưa. Linh hồn phải cai trị xác hay là xác phải đạp linh hồn dưới chân: ta phải xử như thày 
thuốc xử với bệnh nhân, ông truyền cho bệnh nhân uống những thuốc mà họ không ưa, và không 
cho ăn những món họ đòi. Hết mọi người nữ tu chăm chỉ hãm mình, nhất là về tính tự ái, sự đoán 
xét riêng, tính kiêu ngạo, nhục dục (cảm giác) và nêt xâu. 


- Người nữ tu có thể tự ý mà làm những việc hãm mình đền tội chăng? 
š Nêu là V33) việc hãm mình công nhiên và bề ngoài thì cân phải có °pHẾP cha linh hồn và Bề 


tề và hội thú lỗi 


.. Hội thú lỗi là gì? 

- Là sự thú ở nơi chung những sự lỗi bề ngoài phạm đến lề luật và nhời các đẳng Bè trên truyền. 
Đó là việc rất có ích và có đã lâu đời, vừa giúp cho chị em có dịp lập công về đức khiêm 
nhường, vừa giúp giữ phép tắc lề luật nhà dòng cho giọn. 


- Bao giờ phải làm việc thú lỗi như vậy? 

. Thánh bộ không muốn một tuần lễ quá một lần, hay là một tháng không có một lần, nghĩa là 
không nên ít quá, cũng đừng nhiều quá, trong việc này phải theo tục lệ và quy tắc của mỗi dòng. 

. Phải thú những lỗi nào? - - R _ 

. Chỉ phải thú những lôi bê ngoài, thí dụ: không chối dậy đúng giờ, đên chậm, lỗi giờ ở lặng, làm 
việc không có phép v.v. 

. Mỗi chị có được thú lỗi riêng khi mình muốn chăng? 

- Được, một chị có phép tự ý đến thú với Bề trên về một sự lỗi bề ngoài nghịch lề luật, như thế 
chị có một dịp tốt mà hạ mình xuống. 


.. Phải giữ thế nào về hình phạt ra trong dịp ấy? 


.. Bề trên phải dè dặt và khôn ngoan lắm, hình phạt và sự lỗi phải cân xứng với nhau, vì rằng sự 
thú lỗi chung như thế đã là một hình phạt khá nặng đê sửa lại gương xâu chị ấy làm rồi. Còn 


§ 
phần chị nữ tu phải nhận cách rất khiêm nhường hình phạt Bề trên ra cho, và phải có sức lợi dụng 
những lời Bê trên răn dạy. 


Về cắm địa của tu viện 


H. Cấm địa là gì? 

T. Đời sống tu trì là đời sống xa biệt thế gian, bởi đấy phải có sự cách biệt về vật chất mà luật Hội 
thánh gọi là cấm địa, đối với người nhà dòng thì không được phép ra khỏi nội giới đã ngăn cách 
ây, còn đôi với người đời thì không được vào trong nội giới ây khi không có lẽ chính đáng và có 
phép riêng. 

H. Có mấy thứ cắm địa? ' : : 

T. Có hai thứ là câm địa thuộc quyên Đức Giáo Hoàng và câm địa thuộc quyên Đức Giám mục. 

H. Cấm địa thuộc quyền Đức Giáo Hoàng là gì? 

T: Là cắm địa do luật chung Đức Thánh Cha đặt cho hết tu viện có lời khấn trọng thể. Những tu 


viện ấy có luật cắm luôn mãi không được vào hay là ra khỏi, trừ ít nhiều dịp cân kíp như cháy 
nhà, bệnh thời khí, lụt, giặc giã, ai phạm vào cấm địa thuộc quyền Đức Giáo Hoàng, thì mắc 
vạ tuyệt thông, chỉ có Toà Thánh tha được. 


"m 1m 


nm 


. Phải nghĩ thế nào về sự hay ra ngoài nhà dòng cách vô 


.. Cấm địa thuộc quyền Giám mục là gì? 


Là cắm địa Đức Giám mục đặt ra, hay là phải phục mệnh lệnh và những điều chỉ định của Ngài. 


.. Phải giữ thế nào về các chìa khoá nhà dòng? 


Khi mặt trời lặn thì các cửa nhà dòng phải đóng, và các chìa khoá phải nộp cho Bề trên để 
Người giữ ban đêm. Được cất nghĩa mặt trời lặn vào lúc sau giờ làm việc thiêng liêng cuôi cùng 
trước khi đi ngủ. 


. Một chị nữ tu có thể ra ngoài nhà dòng một mình chăng? 


Luật Hội thánh khoản 601 định rằng: Không một chị nữ tu nào sau khi đã khấn được phép ra khỏi nhà 
dòng dù một thời kỳ vắn, dù vì một lẽ gì mặc lòng mà không có phép riêng toà thánh, trừ khi có sự cheo 
leo li : mình chết, hay là có sự cheo leo phải sự khó nặng. Mà nều có đủ thì giờ thì phải trình đắng Bản 
quyền biết về sự cheo leo ấy. 


. Luật này có buộc hết mọi người nữ tụ chẳng kỳ ai và bất cứ thuộc về dòng nào chăng? 


Không, vì thường không giữ được luật ây, nhật là về những người nữ tu dâng mình giúp những việc ở 
ngoài, như là thăm viêng kẻ liệt, coi sóc bệnh nhân ở nhà thương. Nhưng cân phải tât khôn ngoan và 
cân phải luyện tập lắm đề gìn giữ cho khỏi những sự cheo leo mà các chị có thê gặp phải. Nếu là dòng 
thuộc quyền địa phận, thì việc ra khỏi nhà dòng phải do đắng Bản quyền chỉ định (Về quê đi giải bệnh 
có luật dòng). 

ích? 

Thánh Alphongsô nói: Hết mọi linh hồn có lòng mền Chúa thì cũng mến nơi tĩnh mạc, bởi vì Chúa sẽ nói 
khó với linh hồn ấy cách thân thiết hơn, khi Chúa thấy các linh h: thong dong hơn, ít lo lắng về những. 
chức nghiệp, và ít yêu mến sự thể gian. Thánh Alphongsô còn nói răng: Thật đáng thương hại cho một chị 
nữ tu vì không có thể ra ngoài thế gian, thì lại liệu cho thế gian đến với mình và qua đến một phần thời giờ 
của mình đề truyện trò vô ích. Bởi đấy một người bạn của Chúa Giêsu Kirixitô lo lắng về hết mọi sự, trừ ra 
người bạn thánh mình. 


Nhà khách 


.. Luật đạy thể nào về việc tiếp khách? 


Một người nữ tu được phép ra nhà khách thì thường thường Bề trên phải chỉ một chị khác đi 
cùng. 


.. Sao thánh bộ lại thêm tiếng thường thường? 


Thêm tiếng /hường thường vào xem ra thánh bộ cho phép Bề trên khi có lẽ thận trọng hay đề 
giữ phép lịch sự thì không phải sai chị khác theo ra nhà khách. Bởi đây thánh bộ cho phép một 
chị nữ tu ra nhà khách một mình khi tiêp rước cha mẹ, anh chị em ruột. 


.. Phải nghĩ thế nào về việc hay đi nhà khách? 


Nhà khách phải /ưôn luôn coi là một nơi nguy hiểm và tục lệ hết các dòng đều có những điều 
chỉ định nghiêm nhặt về nhà khách. 


. Những khi nào cầm không được chịu khách? 


Trong những tu viện giữ luật phép hẳn hoi cắm chịu khách trong mùa Adventô, mùa chay, trong 
những địp cấm phòng, và cắm tuyệt đối trong giờ nguyện kinh nhật khoá, trong giờ suy ngắm, 
trong lễ Misa, trong các bữa cơm, trong giờ ở lặng nhặt, và những việc đạo đức chính. Khi nghe 
hiệu làm việc thiêng liêng trong nhà dòng, phải cáo từ khách cách lịch sự, trừ khi có phép riêng, 
hay là có việc cần rõ ràng. 


Sự ở lặng 


. Những khi nào phải giữ sự ở lặng cho nhiệm nhặt? 


Phải giữ sự ở lặng cho nị nhặt ở trong nhà thờ, nhà nguyện, buồng áo và thường thường 
trong nhà cơm, trong các giờ ăn cơm. Ban ngày cũng phải truyền giữ sự ở lặng trong cả và nhà, 
nhưng mà phải giữ cách thận trọng hơn tuỳ theo ý cùng riêng thứ hai của dòng. Nhưng nhất là 
phải giữ sự ở lặng ban đêm từ giờ đã chỉ định ban sáng. 


.. Giữ sự ở lặng có phải coi là điều quan trọng lắm không? 


10 

T. Trước hết đó là gương mẫu của đáng làm người tu hành. Người ta nói về Đức Chúa Giêsu rằng: 
Người ít nói, Người ở lặng trong phép Thánh Thể. Đức Mẹ cũng ít nói, Người chỉ nói khó với Đức 
Chúa Giêsu. Các đắng tu rừng, các đắng lập dòng, các linh hồn thánh thiện trong mọi đời điều làm 
chứng phải giữ sự lặng lẽ để xa biệt các tạo vật. Thánh Tông đồ Giacôbê (I, 26) nói: Nếu kẻ nào không 
biết giữ lưỡi và đề mình chia trí rông rài mà nghĩ mình là người đạo đức thì phải biết lòng đạo của nó 
là giả dối. Không có luật ở lặng thì không thể ăn ở cho có mực thước, cùng chẳng có sự sông bề trong, 
cũng chẳng có một đời sống người công giáo trong các tu viện. Bởi thế người ta thấy một nữ tu không 
giữ sự ở lặng thì không tân tới gì trong đàng trọn lành. 


Về việc thư từ 


H. Phải giữ những luật lệ nào về việc thư từ của những người nữ tu? 

T. Tất cả những thư từ người nữ tu gửi phải để mở và nộp cho Bề trên, Bề trên có quyền xem 
thư ấy trước khi gửi đi, cả những thư từ gửi đi cho các người nữ tu cũng phải giữ như vậy. 
Nhưng Bề trên chỉ dùng phép ấy cách khôn ngoan và cách thương yêu, và buộc người phải 
giữ kín, trừ ra khi ích chung nhà dòng và ích cho kẻ gửi thư buộc phải trình cho Bề trên 
chung biết. 


H. Có khi nào không buộc phải giữ luật chung ấy chăng? 

T. Luật Hội thánh khoản 611 dạy các người nhà dòng bất luận nam nữ được thong dong gửi 
thư miễn kiểm duyệt cho Toà thánh, cho Đức Khâm mạng Toà thánh trong miên, cho Đức 
Hồng y đỡ đầu, cho các đắng Bề trên cao cấp, cho Bè trên nhà mình ở khi người đi vắng, 
cho đấng Bản quyền nơi mình phải phục quyên, và nếu là những người nữ tu thuộc quyên 
dòng nam chính thức, thì được gửi thư miễn kiểm duyệt cho Bề trên cao cấp của dòng, và 
tât cả các người nhà dòng bất luận nam nữ được phép nhận thư của các đắng nói trên mà 
không ai có quyên mở xem. 

H. Có được phép thong dong gửi thư từ cho cha giải tội chăng? 

đhg Thánh bộ coi dòng đoán răng: việc này đễ đem đến sự lạm dụng, nếu có chị em nào cần phải 
viết thư cho cha giải tội mình, thì xin phép Bề trên là đủ, và lúc ấy Bề trên phải cho phép, và 
không được đọc thư cha giải tội, và thư của chị đã xin gửi; sự để cho được phép xin đó là một sự 
quan phòng đủ cho được tránh sự lạm dụng. 


VỀ sự xưng tội 


H. Những khoản luật Hội thánh nói về sự xưng tội có chủ ý nào? 

T. Luật mới dạy phải chú ý rõ ràng hai điều này: một đàng những người nữ tu được cầu có thày cả 
giải tội chắc chắn và có kinh nghiệm chỉ dẫn cho được tấn tới về đường thiêng liêng, đàng khác 
là để bảo lĩnh cho sự thong dong lương tâm trong mọi trường hợp và bảo đảm sự bình yên trong 
linh hồn. Vậy để giữ sự thong dong lương tâm thì phải để cho chị em được phép lâm thời có thể 
đến cùng những cha giải tội khác, sự chỉ dẫn đàng thiêng liêng chắc chắn cân phải đo bởi sự 
Đây chỉ nói về những người đã khẩn, những điều chỉ định đối với những chị nhà tập thì (theo 
khoản luật 320 đến 524) xử theo lời uỷ ban cắt nghĩa luật trả lời chung rằng: thày cả giải tội 
gặp dịp có quyền giải tội nên và thành cho người nữ tu, miễn là giải ở nơi nhà thờ hay nhà 
nguyện, dù là nhà nguyện bán công, hay là một nơi nào đã chỉ cho được giải tội cho người nữ 
cách hợp phép. Còn những chị dự tu thì những khoản sau này không đả động gì đến cách trực 
tiế Trừ ra nọi cắm các chị â ấy phải giữ thì cứ thực hành, các chị phải đi xưng tội với các thày 


chính đáng mà cần phải thêm một hay là nhiều thày cả giải tội. 


H. Thày cả giải iêng là gì? 


11 
T. Cũng khoản luật ấy dạy: nếu có chị nào cho được bình yên trong linh hồn, hay là cho được 
tân tới trong đàng nhân đức, mà xin một cha giải tội riêng, hay một đắng chỉ dẫn đàng thiêng 
liêng, thì đẳng bản quyền sẽ vui lòng cho, song người phải ý tứ kẻo ơn rộng ấy sinh ra điều lạm 
dụng; nếu có sự lạm dụng người sẽ liệu cách khôn khéo mà cắt đi, song phải giữ sự thong dong 
cho lương tâm. 


H. Cha giải tội ngoại thường là gì? 

T. Khoản luật 521 dạy ở mỗi một nhà dòng của những người nữ tu phải có một cha giải tội khác 
thường, người sẽ đến nhà dòng ít là một năm 4 lần và hết mọi người phải đến với người ít nữa là 
cho được xin người ban phép lành. 


H. Đắng Bản quyền có còn phải chỉ những thày cả khác cho được giải tội không? 

T. Cũng khoản luật trên dạy: các đắng. Bản quyền ở những nơi có nữ tu viện phải chỉ cho mỗi nhà 
dòng mấy thày cả để em có thê dễ đến với người mà xưng tội trong những tích riêng mà 
không cần mỗi lần phải đến xin đắng Bản quyền. 


H. Người nữ tu có được phép gặp những thày cả lấy chăng? 

T.. Nêu có chị nào xin gặp một trong những thày cả ây, thì chẳng có Bề trên nào được phép hỏi vì lẽ nào, 
dù chính Bề trên hay dùng người nào khác, dù trực tiếp, dù gián tiếp, dù dùng lời nói hay cử chỉ mà tỏ 
ra mình lấy việc ấy làm khó chịu cũng không được. 

H. Thày cả gặp tình cờ có được giải tội một nữ tu một nơi khác không phải là nhà thờ hay là nhà 
nguyện chăng? 

T. Toà thánh trả lời: Thày cả gặp tình cờ như vậy giải tội hành và nên miễn là giải ở nhà thờ, nhà 
nguyện, dù là nhà nguyện bán công, hay là một nơi nào đã chỉ cho được giải tội cho người nữ 
cách phải phép. Toà giải tội chỉ cho người nữ phải đặt ở một nơi mọi người có thể đến và xem 
thấy được, thường là đặt ở nhà thờ hay là trong nhà nguyện công hay là bán công cho người nữ, 
không được giải tội người nữ ngoài toà, trừ khi bệnh nạn và có sự cân thật, và phải giữ những, điều 
đắng Bản quyền đã đoán là tốt. 


H. Luật dạy thể nào về những người nữ tu khi mắc bệnh? 

T. Hết mọi người nữ tu khi mắc bệnh dù không cheo leo liều mình chết, thì cũng được mời hết mọi 
thày cả có phép giải tội cho người nữ và xưng tội với thày cả ấy đang khi còn mắc bệnh nặng dù 
bao nhiêu lần cũng được, mà Bề trên không được ngăn trở dù trực tiếp hay gián tiếp. 


H. Khi nào phải xưng tội? 

T. Một tuần lễ một lần (Luật Hội thánh khoản 595). Thánh bộ nói, vì những người nữ tu phải đi 
đàng trọn lành hơn, mà bởi vì sự xưng tội là một trong những phương thế thần hiệu nhất cho 
được tắn tới trong đường trọn lành, cho nên Hội thánh muón cho những người nữ tu được nhờ 
phép ấy cách rộng rãi. 

H. Vì sao phải có một cha giải tội thường mà thôi? 

T. Chỉ phải có một cha giải tội thường tất cả và nhà, trừ ra số chị em đông quá, hay vì một lẽ chính đáng 
mà cần phải có hai hay là nhiều cha, nhiều cha giải tội quá có thê sinh ra nhiều cách chỉ dẫn và mở địp 
cho người ta so sánh, và ít nhiều sự khó khăn làm mát sự hợp nhất cho tu viện và sinh rồi lương tâm. 
Nếu cách chỉ dẫn của cha giải tội không hợp luật, chị em có thể đến cha giải tội khác thường và 
cha giải tội riêng. 


H. Những ích lợi gì chị em được nhờ do bởi việc Cha giải tội thường? 


ngoan, và có đức bác ái, sự giữ luật phép và sự bằng yên là những hoa quả do công việc của 
người, thì đáng ước ao giữ người làm việc chức phận càng lâu càng hay. Bà thánh Chantal cũng 
Ea lời như loi pc Một cha giải tội như thê thật là một ko fàng. 


trách. Người nói: “Chúa nói ở trong toà chứ không nói nơi nhà khách.” 


12 
H. Có phải chú ý gì về việc xưng tội của các người nữ tu chăng? 
T. Sự xưng tội thê ấ ây có thể ra bắt thành và đe sự thánh, .tại thiếu sự ăn năn n và dốc lòng chừa. Lại 


chỉ là một ơn Hội thánh ban cho các - người nhà dòng, nên chỉ phải đến gặp người để xin 
phép lành là đủ. 


H. Một chị nữ tu có thể trình bày với cha giải linh hồn chăng? 


T. Nếu là thày cả đã giúp ơn kêu gọi của chị, thì khi đã vào dòng rồi chị hãy thôi những việc trình 
bày thể ấ ây, song chị phải tỏ hết lòng biết ơn đối với người, 


lỏ lòng biết ơn ấy bằng lời cầu 
nguyện sôt săng. Nếu là cha giải tội cũ nhà dòng, thì phải giữ lắm. Vì kinh nghiệm làm chứng 
rằng: những việc thư từ và chỉ dẫn về việc thiêng liêng thê ấy hay sinh rối, và gây nên sự bất 
đông ý đáng tiệc trong các tu viện. 


Về sự chịu lỄ 


H. Một nữ tu có phải lấy sự chịu lễ làm quan trọng chăng? 

T. Có, vì rằng mọi sự trọn lành của một linh hồn ở tại lòng mến muốn hằng kết hợp mật thiết với 
Chúa, mà vì sự chịu lễ làm cho linh hồn kết hợp với Chúa cách rất trọn lành. Thánh Alphongsô 
nói: Bà thánh Madalena de Pasi xem thấy một linh hồn chịu đau đớn trong luyện tội, vì đã trễ 
biếng mà bỏ sự chịu lễ. 

H. Bà Bề trên có được can thiệp gì vào việc chịu lễ không? 

T. Các vị Bề trên phải thúc giục các kẻ bề dưới siêng năng chịu lễ, và chịu lễ hằng ngày và phải đề 
cho những chị em dọn mình xứng đáng được đến chịu lễ một cách thong dong và rộng rãi. 
Nhưng nêu sau khi xưng tội một chị nào làm gương mù nặng cho cả nhà dòng, hay là đã phạm 
một điều lỗi nặng và trồng trải thì Bà Bề trên có thê cấm không cho lên chịu lễ cho đến khi chị 
đã xưng tội lại lần nữa (Luật Hội thánh khoản 595). 


H. Phải có những điều kiện gì (phần xác) cho được chịu lễ? 

T. Luật Hội thánh khoản §58! dạy kẻ nào không giữ chay tự nhiên thì không được đến chịu lễ, 
nêu không có sự cheo leo hòng chêt hay cân kíp ngăn trở kẻo phạm đên phép Mình Thánh. 

H. Đối với kẻ liệt thì thế nào? 

T. Kẻ liệt nằm liệt đã một tháng mà không trông chắc chóng bình phục, thì theo sự khôn ngoan cha 
giải tội xét có thể chịu lễ 1, 2 lần trong một tuần, dù kẻ liệt đã uống thuốc hay của gì như là của 
uống. 


Về sự buộc giữ kỷ luật và hiến pháp 
. Kỷ luật là gì? d : : 
- Theo luật Hội Thánh tức là một tông hợp những nguyên tắc đời sông tu trì mà những đâng 
sáng lập đời sông ây đã đê xướng lên trước hêt. Cũng như trong các mỹ nghệ và các khoa học 
người ta phải nhờ đên những kỷ luật đã xác định mới theo được kết quả. 


. Những kỷ luật nào là kỷ luật chính? 
.. Hội thánh đã châu phê 4 kỷ luật này: 1) Luật dòng thánh Basiliô. 2) Luật dòng thánh Augutinô. 
3) Luật dòng thánh Bênêđitô. 4) Luật dòng thánh Phanxicô Dassise. 


.. Tất cả các dòng có kỷ luật riêng không? 

. Không, phần nhiều các đắng lập dòng đã phỏng theo 1 trong 4 kỷ luật trên và đã thêm vào đấy 
những luật phép riêng hợp với ý cùng. của dòng mà ta gọi là hiến pháp. 
Nhưng tất cả các dòng phải ghi vào đầu các hiễn pháp ấy một kỷ luật như là nên tảng. 


.. Sao lại có những kỷ luật khác nhau? 

.. Các hội dòng đã lập nên cứ theo ý Chúa quan phòng, và các kỷ luật đã chỉ định để bổ khuyết cho 
những nhu cầu của hoàn cảnh: những dòng hoạt động không thể có một kỷ luật như những dòng 
mặc tưởng và trong những dòng pha thì nhiều điều “khác nhau, như là chữa kẻ liệt, dậy học, bảo 
trợ v.v. Thánh Paulo nói: trong xác người ta nếu tất cả là mắt, thì tại ở đâu trong Hội thánh là 
mình mâu nhiệm của Chúa Giêsu. Cũng vậy, phải có những kỷ luật khác nhau, đề chỉ dẫn những 
chức phận khác nhau. 


„ Hiến pháp là gì? 
.. Đối lại kỷ luật, hiến pháp chứa những kỷ luật riêng cho những dòng khác nhau mà theo cùng một 
kỷ luật. 


.. Kỷ luật và hiển pháp khác nhau thế nào? 
._ Kỷ luật vẽ phác ra cách sinh hoạt người nữ tu, còn hiến pháp chỉ định các cơ quan của một Hội 
dòng, kỷ luật ban bố những quy tắc chung để chỉ dẫn cách sinh hoạt. 


._ Ta có nhận sự khác nhau giữa hai tiếng kỷ luật và hiền pháp chăng? 

. Không, trong kiểu nói thông thường người ta hãy lẫn hai tiếng kỷ luật và hiến pháp, và khi một 
kỷ luật chúng tôi) thì chị có ý chỉ một tông hợp các lề luật, hiền pháp, tục lệ thói quen đang chỉ 
phối dòng mình. 


.. Ai có quyền châu phê kỷ luật và hiến pháp? 

. Kỷ luật phải do Toà Thánh châu phê, và không được tự tiện thay đổi bắt cứ trong trường hợp 
nào. Trong các hội dòng thuộc quyên địa phận thì hiến pháp do Đức Giám mục châu phê, còn 
khi dòng xin toà thánh châu phê, thì quyên châu phê do Thánh bộ coi các dòng. 

. Các người nữ tu có phải biết kỷ luật và hiến pháp dòng mình không? 

. Mỗi người nữ tu và cả các người nhà tập phải có một bản đầy đủ về các hiến pháp, nghĩa là 
cả hai phần, một phần nói vê các nhân viên, và một phần gôm các lề luật về Việc cai trị. Luật 
Hội thánh khoảng 509 dạy các người nữ tu một điều cần thiết là không nên quên nhãng điều 
buộc mình hằng ngày và phải năng đọc các hiến pháp đề in sâu vào trong tâm trí và chăm 
chỉ lo giữ tất cả các hiến pháp cách hết sức cần thận. Phải đọc các hiến pháp ít là một năm 
một lần. 

.. Các người nữ tu có phải yêu mến và tôn trọng kỷ luật mình chăng? 

, CÓ, vì: 

1. Kỷ luật là chính thánh ý Chúa, bởi đấy kỷ luật là con đường chắc chắn đưa người ta tới bậc 
trọn lành của bậc mình và là phương thề tốt nhất đề lập nhiều công trên thiên đàng. 

2. Một người nữ tu có giá trị là nhờ kỷ luật của mình và nhờ sự giữ kỷ luật cho. thắng nhặt mà 
chỉ trở nên một phần tử có ích thật cho dòng mình. 


.. Vì những lẽ nào mà người nữ tu buộc phải giữ kỷ luật mình? 


14 

T. 1. Đây là một câu trả lời của thánh AIphongsô: Thánh Francois de Salles đã tuyên cáo câu kim 
ngôn quan trọng này: “Số phận tiền định của các người nữ tu đã buộc làm một với sự giữ kỷ luật 
của họ. Nếu con muốn biết con có được vào nước thiên đàng thì con hãy kíp ăn ở cho có luật 
phép.” Những kẻ khinh thường kỷ luật là những kẻ vô phúc. Nó trông cậy vào những công việc 
mình cách vô ích, vì những việc ây không có hiệu quả gì sốt (Sag. III, 2). Thánh Alphongsô lại 
tiếp rằng: “Hỡi chị tốt lành, vậy chị hãy xét, chị đã có can đảm xa cách cha mẹ, từ bỏ những mồi 
thân tình êm ái nhất, sao bây giờ chị không thắng được sự trễ biếng giữ kỷ luật.” 
2. Chớ thì chị đã chẳng hứa giữ các kỷ luật đây ư? Trong các ngày không thể quên được là ngày 
chị khấn dòng, chớ thì chị đã chăng buộc mình giữ kỷ luật cách trọng thê trước mặt Chúa, trước 
mặt các đắng Bề trên, các chị em và tất cả những người tới dự đấy ư? 
3. Một người nữ tu lỗi kỷ luật chẳng sinh gương mù sao được? Và bởi đấy có lỗi nặng có lẽ 
không thê sửa lại cho đạo thánh và cho dòng mình. Nếu nhà dòng chẳng thánh thiện, thì có thể 
làm sáng danh Chúa sao được? Có thể giãi gương sáng ra chung quanh nhà dòng sao được? Chị 
chẳng sợ lời Phúc âm rằng: vô phúc cho kẻ vì nó mà sinh gương mù ư? Một nhà dòng mà các 
chị em trong nhà chẳng có giữ kỷ luật, chớ thì chẳng phải như cây vả không có quả và Chúa đã 
nguyễn rủa ru? Một nhà dòng như thế phải chịu bao nhiêu trách nhiệm đối với bao nhiêu đời, và 
trong bao nhiêu giới hạn? Bởi vì nhà dòng thành nên bởi nhiều người, nên tất cả mọi người cần 
phải giữ kỷ luật mình cho nghiêm nhặt (Luật Hội thánh 593). 


H. Ít nhiều người nữ tu hay lấy những lẽ nào đề chữa mình khi lỗi luật? 

T. 1. Họ nói những kỷ luật mình lỗi đó không quan trọng gì. Thánh Alphongsô trả lời: Trong dòng 
không có điều gì có thể coi là nhỏ mọn không cân phải để ý cả. Tất cả các kỷ luật phải coi là 
những điều quan trọng, phần thì tắt cả các kỷ luật là những, điều Chúa truyền và Hội thánh châu 
phê, phần thì sự giữ kỷ luật, dù là những điều nhỏ mọn cũng làm cho phép tắc thứ tự cùng cả 
nhà dòng ra tháo thứ. Chắc rằng trong một tu viện mà người ta khinh thường những điều nhỏ 
mọn, thì tỉnh thần dòng ra sút kém, dù mà chưa mất hay là tắt đi hẳn. Có những tu viện mà 
nhiều người mắt ơn kêu gọi hay là bỏ nhà dòng, bởi vì người ta đã bỏ những điều mà người ta 
gọi là nhỏ mọn. Thánh Alphongsô còn nói tiệp rằng: "Những người nữ tu khô khan nguội lạnh 
chẳng xem sao những điều nhỏ mọn, nhưng ma quỷ rất để ý đến những điều nhỏ mọn ây, nó ghi 
chép rất cần thận tất cả những điều sai lỗi để một ngày kia nó cáo các người ấy trước toà Đức 
Chúa Giêsu phán xét. Có lẽ nào Chúa ở rộng rãi ban ơn cho một người nữ tu đã ăn ở trễ biếng 
trong việc làm tôi Người; trễ biếng một sự nhỏ mọn có thẻ làm cho ra mất một ơn trọng.” 

2. Các chị ấy nói rằng kỷ luật không có buộc cho ra tội. Thánh Alphongsô trả lời: Dù mà kỷ luật 
chăng có buộc cho ra tội, nhưng ý chung các thày tiên sĩ dạy sự lỗi một điều luật nào chẳng kỹ 
dù là rất nhỏ mọn khi không. Có cớ gì chính đáng thì cứ cách thực hành, khó cho khỏi mắc tội, 
ít nữa là tội mọn. Bởi vì kỷ luật dạy cách ăn ở rât hợp với ý cùng của nhà dòng, và cần thiế 
giữ thứ tự và giúp cho đời sông chung. Vậy nếu người ta sai lỗi không có cớ gì phải lẽ, thì sự lỗi 
luật có thể thành một tội luôn. Bởi vì người ta ăn ở theo giác quan (nhục cảm) hư danh, tò mò, 
vị nề người ta v., và nếu sự lỗi luật là việc trồng trải, thì chị còn làm gương xấu nữa. Nếu có 
chị nói rắng, miễn là không phạm tội trọng thì đủ, thì tôi sẽ trả lời chị rằng: chị đang sống trong 
tình cảnh rât cheo leo, nêu chị chưa chết thì chị đang hấp hồi; chị khốn nạn ấy mặc chứng sôt rét 
chậm và cùng với thời gian, chứng ấy sẽ đưa chị đến cái chết. Chớ thì ở thế gian người ta không 
buộc phải giữ kỷ luật hay sao? - : 

3. Kẻ khác nói mình đã có tuôi không thê giữ luật ngặt phép như các chị hãy còn trẻ. Thánh 
Alphongsô lại trả lời: Tất cả các người nữ tu trẻ hay già mà lỗi kỷ luật thì làm hại chính mình và 
làm hại cho kẻ khác nữa. Phải nhớ rằng: các chị đã ở lâu thì buộc nhặt hơn là những chị mới: 
trước hết vì chị đã ở lâu năm trong nhà dòng, chị đã được học tập nhiều hơn các chị khác; sau là 
vì các chị có tuổi thì có sức mạnh hơn để thôi thúc các chị trẻ lo giữ kỷ luật hay là khinh thường. 
Các chị nữ tu già cả là những bó đuốc soi sáng nhà dòng. Song cũng phải biết rằng: trong ít 
nhiều nhiệm vụ, vì yếu sức, đôi khi người ta cũng có lẽ chính đáng mà xin phép tha: phải theo ý 
Bề trên. Kẻ khác chữa mình rằng: mình không xin phép như luật dòng dạy ‹ để cho khỏi làm tây 
rà cho các đắng Bề trên. Đó chỉ là một lẽ chữa mình vô lý chăng những Bề trên không làm rầy 


nm 


nam 


nm 


3m 


H m 


"mm 


"mm 


15 

rà, mà lại lấy làm tốt, bởi vì các Bề trên biết rằng các người nữ tu tốt lành vốn làm thế. Và 
nếu Bề trên có lấy làm phiền, thì đó chỉ là thấy các chị em không làm theo như nghĩa vụ đòi 
phải có. 
4. Để chữa mình, có kẻ lại vịn lẽ là mình làm những việc trọng hơn như việc đạo đức v.v. Thánh 
Alphongsô trả lời: “Một chị nữ tu quen lỗi kỷ luật bậc mình, có thẻ đọc nhiều kinh, làm những 
việc là thường v.v. chị ấy làm theo ý riêng mình, chứ không theo thánh ý Chúa, đối với một chị 
nữ tu đo nghĩa vụ bậc mình là trung tín với hết mọi điều nhỏ mọn trong kỷ luật. 


-- Trong khi giữ kỷ luật một người nữ tu phải có ý nào? 

1. Ý thứ nhất là phải giữ kỷ luật với lòng tin mạnh là như ở trước mặt Chúa vậy, để làm cho hết 
mọi công việc nên công nghiệp cho mình trên thiên đàng. 

2. Phải làm mỗi một việc dường như không còn việc nào khác phải làm nữa. 

3. Hãy bảo mình rằng: nếu tôi không thê làm những việc cả thể cho Chúa, thì ít nữa tôi hết lòng 
làm những việc nhỏ mọn hiện đang có đây. 


.. Có khi nào từ lỗi luật mà thành tội trọng chăng? 


Có, khi nào dám chống với một mệnh lệnh chính thức, hay là khi người làm lỗi vì có ý khinh rõ 
ràng. 

. Thế nào là mệnh lệnh chính thức? 

. Thường thường khi Bề trên ra một mệnh lệnh thì chị em phải vâng, nhưng nếu Bề trên thấy có 
kẻ bất phục, bây giờ người dùng lệnh chính thức. Khi dùng đến kiêu nói long trọng (định ngữ) 
như: nhân danh nhân đức thánh vâng lời, hay là nhân danh Đức Chúa Giêsu Kirixitô ta truyền 
phải làm việc này, nếu kẻ bề dưới còn chống cưỡng, thì lỗi mệnh lệnh chính thức. Phải nhớ 
rằng các vị Bè trên chỉ nên dùng phép ây khi có lẽ trọng hệ. Lại kẻ bề dưới không được ăn 
mày các phép bí tích và ngồi chung với các chị em cho đến khi đã chịu vâng phục và đã sửa 
lại gương mù đã làm. Ở thế gian các nhà cầm quyền bính truyền dạy nhân danh phép luật, và 
khi người ta bất phục thì biết mình cheo leo thế nào. 


Bao giờ kẻ là có sự khinh dễ rõ ràng? 


.. Bao giờ sự bắt tuân kỷ luật có một cách như phạm tới Chúa thì kể là có sự khinh rõ ràng, ấy là 


khi tỏ ý rõ ràng coi những điều trong kỷ luật như không vậy và khi không tuân giữ chỉ vì một 
lẽ là không vâng phục những điều ấy. Thánh Tôma nói: Người ta phạm tội khinh dễ lề luật ấy 
là khi nào người ta tỏ ý không vâng phục một điều cốt yếu trong kỷ luật đến nỗi người ta làm 
nghịch với lễ luật phép tắc. Nếu sự khinh dễ đã công nhiên rõ ràng, đầy đủ, thì có tội trọng, dù 
mà sự lỗi xét nguyên nó là điều nhỏ mọn mấy cũng vậy. 


.. Cứ dầu nào người ta nhận biết lỗi lề luật vì khinh? 


- 1, Khi đã sửa bảo mà chị â ấy chế diễu và không chút hồi cải. 

2. Khi chị ấy có chấp không tỏ lòng ước ao và muốn sửa mình. 

3. Khi chị dám nói răng: Kỷ luật hay là lệnh truyền không hợp thời. 

4. Khi chị xui dụ kẻ khác lỗi hay là làm cho kẻ khác mật lòng kính sợ vì nói ằng điều ấy không 
hệ gì, và người ta không biết v.v. Ấy con rắn, hoả ngục xưa cũng đã dối dá tô tông ta như thế. 


.. Có phải sự rằng: sự quen lỗi kỷ luật và tục lệ đưa đến sự khinh chê rõ ràng chăng? 

- Thánh Thoma trả lời răng: Có, sự quen lỗi kỷ luật có thể đưa đến sự ,khinh thường tại lòng 
khuynh hướng. Bởi vì người ta mắc phải cái lòng yêu thích một đời sống. dễ dãi, và bởi đấy 
không ưa sống theo kỷ luật là điều rất nghịch với cái xu hướng của ta. Vì có tình bỏ kỷ luật thì 
người mắt lòng ái mộ kỷ luật và đành lòng khinh thường tất cả mọi sự nó làm cho mình rầy rà. 
Vì chính kỷ luật là cái người ta không ưa, và từ đấy người ta đi đến sự khinh dễ lề luật công 
nhiên. 


. Sự quen lỗi kỷ luật có làm cho họ mất ơn kêu gọi chăng? 


Một linh hồn người nhà dòng là một cái vườn đã rào kín mà Đắng yêu mến đã dành riêng cho 
mình; kỷ luật tức là những bức tường của nội câm, và tât cả những kỷ luật mà người ta lỗi là 
những lỗ trông đê lôi cho những cáo con vào, bạn gái trong sách ca vịnh nói thê (115). Kẻ trễ 


16 
biếng trong sự giữ kỷ luật, chày kíp sẽ chán ngán lề luật buộc mình phải giữ. Một người nữ tu cheo 
leo bị loại ra, vì đã không trung tín nhiều điều, sẽ ở trong một bậc xấu, bởi vì chị chẳng những 
cheo leo mất ơn kêu gọi, mà lại cheo leo phần rỗi đời đời. Đức Chúa Thánh Thần phán: Kẻ không 
cẩn thận trong con đường đi sẽ rơi xuống trong sự chết, proverbiorum XIX, 16. Bởi đấy phương 
thế làm cho ơn kêu gọi được chắc chắn là sự tuân giữ kỷ luật cho thật đúng. 


H. Nhưng mà có bao giờ người ta có thê lỗi luật vì một lẽ phải mà chính đáng. không? 

T. Có, thí dụ để báo một tin buộc chị giữ luật ngặt hết sức lại phải ăn năn và dốc lòng chừa. Nếu là 
chị khấn tạm, và nếu chị ấy chăng muốn buộc mình giữ luật cho nhặt. hết sức, thì có lẽ tốt hơn 
cho chị ấy là đừng khấn lại nữa vì phải thà làm một người. bổn đạo tốt ở ngoài thế gian chẳng 
thà làm một chị nữ tu xấu ở trong tu viện. Đó là thuộc quyền cha giải tội đoán xét làm một với 
chị ây. 


H. Một chị nữ tu biết chị em quen lỗi luật có phải bảo chăng? 

T. Chắc có, và đó là một bậc giúp đỡ lớn mà chị giúp đỡ cho chị em. Chị phải theo cách ăn ở chính 
Chúa Cứu thế đã vạch sẵn (Math XVII-16). Chị ây phải sửa bảo sự lỗi chị em một cách thương 
yêu. Đoạn phải thưa Bề trên nơi, sau cùng phải thưa với Bề trên chung, chẳng ai được mặc kệ, 
vì phần rỗi chị em mình, và một chị dù đã hứa ở lặng cũng phải giữ điều ấy. 


H. Lỗi một sự có giới răn có luật cầm thì có mắc hai tội không? 

T. Không, kỷ luật không có đặt thêm một điều buộc mới, kỷ luật chỉ nhắc lại những lề luật Chúa và 
Hội thánh, chỉ trừ khi đắng Bề trên muốn đặt thêm một điều mới nữa, nhờ sức của đức thánh 
vâng lời. 

H. Chiết trung chủ nghĩa là gì? : 

T. Thánh Francois de Salles có ý cho các chị em nữ tu đê ý quan phòng đối với các chủ nghĩa chiết 
trung thì Người rằng: “Chị này ý tứ giữ hết các kỷ luật, trừ một hai điều; chị khác giữ điều luật 
này, khinh điều luật kia, thì nhà dòng á âyra thế nào? Trong kỷ luật tất cả mọi điều là quan trọng, 
bởi vì tất cả mọi điều là do bởi thánh ý Chúa ra và giúp cho một người nữ tu tới bậc giọn lành 
và đê làm gương sáng cho kẻ khác. 

H. Các vị Bề trên có buộc phải xem xét sự giữ kỷ luật và phép tắc nết na cho đúng chăng? 

T. Có lắm, và đó là một nhiệm vụ rất nặng, và các ngài sẽ phải chịu một cái trách nhiệm đáng run 
sợ, nếu các ngài để cho sự trễ nải giữ kỷ luật nó nhập vào trong tu viện, và làm cho mình nên 
một người rât không xứng đáng với chức phận mình. Các kẻ bê dưới không nên lấy làm lạ về 
cái lòng sốt sắng của các đắng Bề trên trong việc ấy. Sự hiền lành và nhịn nhục không phải luôn 
luôn đủ để sửa chữa, một đôi khi phải dùng đến sự cương quyết, sự thương xót giả đối không 
phải là một dấu lòng thương yêu thật. Các vị Bề trên biết răng các người nữ tu buộc phải nên 
giọn lành, vậy khi nào người ta lo giữ kỷ luật, thì mới thực hành các nhân đức, lòng bác ái và sự 
đoàn kết mới có, lòng đạo đức mới được tôn trọng. Băng khi người ta không xem sao kỷ luật thì 
là một sự rủi ro cho các linh hồn và tất cả và dòng. Thánh _Alphongsô dạy rằng: Các vị Bề trên 
không siêng năng sửa những điều sai lỗi nhỏ mọn của kẻ bề dưới, nếu những sự sai lỗi thêm lên 
nhiều và đến nỗi có thể làm cho phép tắc nết na ra sút kém thì phạm tội trọng. Bà Bề trên cũng 
buộc phải tìm để biết những sự sai lỗi có làm hại cho cả nhà dòng, và phải lo sửa những sự lỗi 
ấy, nhưng đừng lo lắng thái quá. 

H. Bà Bề trên chung có thể chuẩn điều này điều khác về kỷ luật chăng? : 

T. Bê trên chung (tức là Bà mẹ cả dòng) có thê tạm thời ban phép chuân cho chị này hay là chị 
kia về ít nhiều điều trong luật; nhưng buộc một điều là những điều chuẩn ấy chớ chỉ nguyên 
về đời sống tu của chị ấy, mà không có chạm gì đến đời sống chung toàn thẻ cả dòng. Bởi 
thế bà có thể chuẩn cho một chị không phải nguyện chung, hay là một việc thiêng liêng nào 
khác. Nhưng cũng có điều bà không thê chuân được, ví như những điêu bà không động 
chạm đến được, thí dụ: những điêu buộc về bản tính nhời khân, thì giờ đòi phải có ở nhà tập 
v.v.; những điều ấy không chỉ về một người, một là chỉ về đời sống chung chỉ về hiến pháp 
của dòng. 


H. Có nên năng đến xin ơn chuẩn chăng? 


¬ 


nư 


nm 


nm 


"mm 


nm 


1m 


nm 


nư 


17 


. Điều ấy dễ hiểu lắm, nhiều phép chuẩn quá, thì làm cho phép tắc kỷ luật mắt hiệu lực. 


Nếu trong nhà dòng một số đông chị em được ơn chuẩn thì chẳng khỏi bao lâu hết mọi 
người muốn nhờ ơn chuẩn, nhà dòng ấy sẽ ra thế nào? Bề trên phải quan phòng sự khó khăn 
ấy và năng dạy bảo các chị em phải có lòng tốt. 

. Sách chỉ dẫn đàng thiêng liêng là gì? (directoire spirituel). 

Là một quyền tóm tắm những điều phải giữ để cho một chị nữ tu những khuynh hướng chị phải 
có khi làm việc bổn phận. 


.. Kỷ luật và sách chỉ dẫn có khác nhau chăng? 

Kỷ luật chỉ những nhiệm vụ phải làm, còn sách chỉ dẫn những tâm tình ý hướng phải có khi làm 
các việc bổn phận. Kỷ luật chú ý về những việc bề ngoài, còn sách chỉ dẫn thì chú ý về những việc 
bề trong. 


. Sách chỉ dẫn có buộc không? 

Không buộc cũng một cách như là kỷ luật hiến pháp. Song một chị nữ tu lo lắng về sự tấn tới 
trong đảng thiêng liêng phải lấy việc thực hành các điều khuyên dạy về sự trọn lành, dạy trong 
sách chỉ dẫn làm một việc bổn phận rất êm ái. Bởi vì trong sách chỉ dẫn gồm tóm lại hết mọi 
việc đời sống một người nữ tu một cách rất kỹ càng tỉ mi. Nó làm đời sống tất cả các phần tử 
của một nhà dòng có một khuôn mẫu giống nhau rất quý hoá và rất đáng ước ao. 


. Phải tóm tắt thế nào về các mục rất quan trọng nói về sự phải trung tín giữ kỷ luật? 

. 1, Một chị nữ tu trễ biếng về › Sự giữ kỷ luật, sự mắc chứng ơ hờ trễ nải chị đã làm hại ơn kêu gọi 
và phải cheo leo đến phân rỗi. Còn chị nữ tu trung tín giữ kỷ luật Chúa sẽ ban phép lành cho, và 
chị sẽ mau tấn tới trong hết mọi nhân đức. Ộ 

2. Dòng nào mà khinh dễ thánh ý Chúa, sẽ thấy tỉnh thần của Chúa mắt đi, và sẽ sinh ra lộn xộn 
và chia r. Dòng nào giữ kỷ luật cho đúng, Chúa sẽ chúc phúc lành xuống trên hết các việc của 
dòng. Chúa sẽ ban hết mọi sự lành cho cả một nước, một nhà giữ kỷ luật cho trung tín, và Người 
đe những hình phạt rất đáng sợ cho một dân thiếu lòng trung tín (Lvitique XXVI). Ấy vậy, bởi 
quen lỗi phạm .lỷ luật cho nên. 1) Sự thực hành các lời khân, ta không nói răng không có thể 
nhưng hoá ra rất khó khăn. 2) Người ta không có thể tấn tới trong đàng trọn lành được. 3) Người 
ta sẽ làm hại rất nặng nề cho nhà dòng. 4) Người ta sẽ cheo leo ngã vào trong sự khinh dễ lề 
luật. 5) Làm hại ơn kêu gọi và có lẽ cả đến phần rỗi nữa. 


Về đức khó khăn trong dòng 
Thích nghĩa về lời khắn khó khăn 


.. Lời khẩn đơn về đức khó khăn là gì? 

Lời khấn đức khó khăn là một lời hứa cùng Chúa buộc mình từ bỏ quyền sử dụng cách \ thong 
dong về hết mọi của cải đời này hay là một vật gì đáng giá tiền bạc không có phép các đắng Bê 
trên chính thức cứ theo như kỷ luật một dòng đã được châu phê. 


Có mắy thứ sự khó khăn? 

Có ba thứ: 1) Những kẻ ăn mày là những người đi xin cơm bánh hằng ngày. 2) Những kẻ 
khó khăn trong lòng, là những kẻ có của cải mà không đề lòng dính bén của cải. 3) Những 
người nhà dòng nam nữ là những kẻ tự ý bỏ của cải mình có cho được bắt chước Đức 
Chúa Giêsu. 

Hội thánh có ý buộc sự khó khăn vật chất không? 

Có, theo ít nhiều điều kiện khó khăn, nhưng nhất là sự khó khăn trong lòng, nghĩa là không 
được dính bén của nào, vật gì đáng giá tiền bạc. 


.. Bản tính lời khấn đơn về . đức khó khăn là gì? 

Bản tính lời khấn đơn về đức khó khăn đà từ bỏ quyền sử dụng cách thong dong và hợp pháp 
về bất. cứ của nào và còn cho được quyền. có và được của (Can 580). Nói cách khác, lời khấn 
đơn về đức khó khăn còn đề cho có quyên về của riêng, nhưng câm việc làm về của riêng, 
nghĩa là người nữ tu còn giữ hư hữu quyền hay là căn bản quyền về các của cải mình, chị 


18 
cũng có thể được của khác theo tư cách và thừa tự hay là của ban. Nhưng cấm người nữ tu 
được giữ quyên cai quản và thong dong đàng cai của cải mình. 


H. Cai quản các của cải nghĩa là gì? 

T. Là sự quản lý các của ây với tât cả những việc quyền ấy bao hàm, cả việc gìn giữ, coi sóc, thuê 
mượn, khai khẩn. Chị có thẻ làm những việc về quyền sở hữu đã chỉ trong luật, nhưng chị cần 
phải có phép Bề trên chung, hay là trong những lúc cần, thì Bề trên nơi. 

H. Hư hữu quyền hay là căn bản quyền là gì? 

T. Là quyền sở hữu người ta được về một cơ bản mà không có quyền hưởng dùng. 

H. Dụng quyền là gì? h n ' l 

T. Là sử dụng một vật không thuộc về ta, bởi đây chị nữ tu có quyên dùng quân áo, của nuôi v.v. 
nhưng chị không có quyên phân xử cho hay là bán những của ây. 

H. Quyền hưởng hoa lợi là gì? - 

T.. Đó là quyên sử dụng về hoa lợi một của thuộc về kẻ khác. Người hưởng hoa lợi là một người có 
quyên về những hoa lợi về một cái nhà, một miêng đât v.v. và một người khác chiêm đât, nhà 
ây. 

H. Chia thu tài sản là gì? ' 

T.. Là quyên phân xử tử chủ và thong dong về một của đời này, hay là một vật gì chăng kỳ đáng giá 
tiên bạc. 

H. Sở hữu quyền là gì? 

T. Là quyền phân xử cách tuyệt đối về bắt cứ một của gì đời này. 

H. Vì những lẽ nào mà khấn đức khó khăn? 

T. Vì những lẽ sau này: 


1. Thánh Alphongsô nói: Những câu kim ngôn thế gian hoàn toàn nghịch với những câu kim ngôn 
của Chúa. Ở thế gian sự giầu có là một căn bản đề những người sang trọng nương nhờ; trước mặt 
Chúa, sự khó khăn là như căn bản đề các thánh nương nhờ. Bởi đấy các thánh lập dòng đã chọn 
đức khó khăn hoàn toàn làm như căn bản về của chung trong nhà dòng. 

2. Cứ như Chúa Cứu thế nói chuyện cùng người con trai kia (Matth XIX, 16) thì há chẳng phải 
bậc nhà dòng đã lập nên do đức khó khăn và sự từ bỏ mọi sự đời đó ru? 

3. Người nữ tu không còn lo lắng gì về của cải đời này, thì được thong dong đề làm tôi 
Chúa và lo cho linh hồn mình được nên thánh; người nữ tu có của cải cũng như là không 
có vậy. Bởi vì chị đã ra khó khăn như thế, thì chị sẽ được nhà dòng giúp đỡ những sự cần 
cho được sống, và chị sẽ xin các phép dùng cứ theo như thói quen đã định. 

4. Khỏi những chước cám dỗ mà mạch các chước cám dỗ ấy là tính tham lam, ấy là kẻ lo lắng 
luôn, sự ước ao phấp phỏng, những kế hoạch không cùng, những sự phản nàn đau đớn khi 
không được, cũng có khi đến thất vọng. 

5. Sự ước ao bắt chước Chúa Giêsu là Đắng bản tính vốn giầu có mà đã hoá ra khó khăn để ta 
được nên giầu có về các ơn trên giời, như lời thánh Phaolô nói: “Con cáo có hang mà ở, còn 
Đức Chúa Giêsu không có nơi dựa đầu” (II Cor. VI, 9). 

6, Thánh Alphongsô nói: Người ta thấy nhà dòng nào mà có đức khó khăn, thì giữ được lòng sốt 
sắng; còn nhà dòng nào mà thiếu đức khó khăn, thì sẽ ra ơ hờ trễ nải. Bởi đây ma quỷ cố sức 
làm cho những nhà dòng giữ luật phép bớt giữ đức khó khăn cho nhiệm nhặt. 

7. Bởi đấy là thánh Têrêxa đã dạy các chị em dòng Người rằng: Chị em hãy yêu mến đức khó 
khăn cho hết lòng: vì chưng bao lâu chị em có đức khó khăn, thì sẽ giữ được kỷ luật phép tắc 
và cả cái tỉnh thần bậc ta nữa. 


Điều thứ I 
Bản tính sự trọn lành 


H. Người nữ tu có buộc thật và buộc nặng phải tấn tới trong bậc trọn lành không? 


19 
. Có, bởi vì sự trọn lành là mục đích riêng của bậc dòng và tất cả các phương thế quen dùng 
trong dòng như kỷ luật, lời khấn, các việc đạo đức v.v. điều quy về mục đích ấy. Điều buộc này 
cứ thực hành thì nó lẫn với điều buộc giữ lời khấn và kỷ luật (Luật Hội thánh khoản 593). 


. Sự trọn lành là gì? 

.. Sự trọn lành là sự không khuyết điểm gì, là cái người ta không thể thêm cái gì vào được nữa. 
Vậy có hai thứ trọn lành, một là sự trọn lành tuyệt đôi, chỉ mình Chúa có thôi, hai là sự trọn lành 
tương đối, mọi người phải cô cho được tới sự trọn lành ây, mà không trông được trọn mọi đàng. 
Đó là ý nghĩa lời Chúa phán với Tô phụ Abraham: “Con hãy đi trước mặt Cha, và con hãy nên 
trọn lành” (Geni XVH, 1). 


. Sự trọn lành tương đối ở tại sự gì? 

. Sự trọn lành tương đối ở tại mến Chúa trên hết mọi sự. Cho được như Vậy, phải luôn giao 
chiến với những khuynh hướng hoang toàng của tính hư, phải xa lánh dần dần tất cả những cái 
ở trong ta và chung quanh ta nó đối nghịch với sự trọn lành mà theo Chúa Giêsu cho gần hết 
sức. Người ta càng từ bỏ mình đi bao nhiêu càng được gần Chúa bấy nhiêu, và càng ly thoát ra 
khỏi mình càng được thuộc về Chúa Giêsu hơn. 


.. Sự trọn lành của những người thế gian và những người nhà dòng có giống nhau chăng? 

š Không, đối với những người đời, sự trọn lành của họ ở tại sự giữ cho trọn các giới răn. Chúa 
Cứu thê đã phán với hệt mọi người: “Chúng con hãy nên trọn lành như Cha Cả trên trời trọn 
lành vậy” (Math. V-48). 

Những người nhà dòng nam nữ trước hết phải là người giáo hữu trọn lành, nghĩa là phải giữ cho 
trọn các giới răn; đoạn còn phải giữ các lời khuyên trong Phúc Âm và phải tìm sự đẹp lòng 
Chúa trong những sự người chỉ khuyên. Cho được nên trọn lành là mục đích của bậc dòng, các 
người nhà dòng nam nữ phải giữ giới răn Chúa, mà còn phải giữ những lời Chúa khuyên trong 
Phúc Âm. Thánh Alphongsô nói: “Kẻ được gọi vào bậc dòng là kẻ được gọi đề rỗi linh hồn 
trong bậc thánh.” R ` x 

Thánh Gregorio quả quyết: “Kẻ đã được kêu gọi đề rỗi linh hồn trong bậc thánh, mà không làm 
cho mình nên thánh, thì không được rỗi.” ' 

Chúa đã phán với bà chân phúc Augela de Foligno răng: “Những kẻ Cha đã soi sáng cho được 
bước đi trong đàng trọn lành mà nó lùi lại, chỉ muôn theo con đường thường thì Cha sẽ từ bỏ.” 
Thánh Ambrosio nói: “Chúa thường bỏ những linh hồn trễ biếng cả đám lỗi những điều buộc 
mình cách rõ ràng, bởi vì nó biết những điều á ấy, mà nó chăng xem sao.” 


. Phải làm gì cho được tới bậc trọn lành? 

.. Phải quyết định cách chắc chắn 3 điều này: 
1. Không hề dám tự ý cưỡng thánh ý Chúa dù trong một điều nhỏ mọn. 
2. Ở khắp mọi nơi hằng làm những sự đẹp lòng Chúa luôn. Theo gương Chúa Giêsu như lời 
người phán: “Ta hằng luôn luôn làm những sự đẹp ý Cha Ta.” 
3. Cố sức sắm lấy các nhân đức trong bậc cao và bậc anh hùng. Vậy phải từ bỏ hết mọi sự không. đẹp 
lòng Chúa trong ý tưởng, ước ao, lời nói, việc làm, phải thấu triệt những khoé kín đáo trong tâm hồn, 
trong những phân rât kín nhiệm của trí vẽ; phải rứt bỏ những sự suy xét nhớ nhung về hết mọi thứ loài 
nó làm cho xa Chúa; hay là làm mất lòng Chúa nhiều hay ít. Điều quyết định ấy ở trong linh hồn cũng 
như cái cách trong chiệc đông hô, nêu không lên dây, cái đông hô chày kíp sẽ đứng lại. 


.. Khi nào vì không cố gắng tấn tới trong đàng trọn lành mà phạm tội trọng? 

.. Nếu người nữ tu khinh thường những phương thế giúp mình nên trọn lành. Thí dụ: 
1. Quen lỗi lời khấn trong sự nặng. 
vỗ Nếu đã có ý chắc chăn không, có gắng cho được tắn tới trong đàng trọn lành. 
3. Nêu vì ăn ở như thê chị làm gương mù và làm thiệt hại nặng cho nhà dòng mình. 


.. Chỉ có ý lánh những lỗi nặng có đủ cho được tấn tới trong đàng trọn lành không ? 

. Cứ ý kiến chung các thày Lý đoán mà ông thánh Alphongsô kể thì: Trong trường hợp ấy 
không có lỗi nặng nghịch với điều buộc phải tấn tới trong đàng trọn lành như thế, thì ngoài 
những lễ luật buộc hết mọi người phải giữ, người nữ tu hãy còn phải giữ những lời khuyên 


20 

mà người bổn đạo thường không buộc phải giữ, nhưng kẻ chỉ có ý tránh lánh những lỗi 
nặng mà không xem sao những sự lỗi nhỏ mọn, nều xét nguyên một sự ấy dù chưa phải là 
điều nặng thì đã là một sự thật cheo leo, phân thì cái khuynh hướng sẽ làm cho người ta 
khinh dễ chính sự trọn lành, phần thì sự quen phạm những lỗi nhẹ sẽ đưa người ta đến sự 
phạm tội trọng. 
Đắng khôn ngoan vô cùng đã tuyên cái án rất đáng sợ này: “Kẻ khinh dễ những sự nhỏ mọn 
chày kíp sẽ sa ngã trong sự trọng” (Ceel: XIX, I). 
Vả chăng ý kiến các thánh điều hợp nhất như vậy. Thánh Bernardo nói: những sự lỗi nhỏ mọn, 
chăng ai một lúc mà ra hư hỏng ngay. Ấy vậy cho được tới bậc trọn lành, chỉ lánh những lỗi 
nặng không đủ; nhưng cho được lánh những lỗi nặng, cần phải lánh những lỗi nhẹ cho hết sức 
(Luc. XVI, 10). 


H. Phải nghĩ thể nào về câu châm ngôn này: Trong con đàng trọn lành không tiến lên ấy là lùi 
xuông? 
T. Không thể nói một cách tuyệt đói rằng: không tiến ấy là lùi, nhưng ta có thể và phải tin rằng: 
kẻ không tiến thì rất cheo leo phải lùi lại vì những xu hướng xấu thêm lên và ơn Chúa thì giảm 
bớt trong linh hồn những kẻ ơ hờ á ây. 
Thánh Alphongsô nói: Điều buộc ây sinh ra bởi điều răn thứ nhất, cứ điều răn ấy, ta phải kính 
mến Chúa cho hết sức ta. Chẳng những buộc ta phải giữ ơn nghĩa cùng Chúa, nhưng còn buộc 
ta nên trọn lành một ngày một hơn trong sự kính mến Chúa. : 
Ông Cassianô nói: chỉ có một Chúa là không thê thay đôi, dẫu người ta lùi lại, ấy là người ta 
không tiên lên nữa. 


21 

H. Cho được nên trọn lành người nữ tu phải có ý chí nào? 

T. Chẳng những phải hết sức làm trọn các việc bậc mình phải làm; mà lại phải có một tỉnh thần 
thật siêu nhiên, một ý thật trong sạch, như thế mới làm cho hết mọi việc mình làm đáng công 
trên Thiên đàng. 

H. Điều buộc phải nên trọn lành có làm cho tội người nữ tu ra nặng hơn người đời chăng? 

T. Điều răn Chúa và Hội thánh không buộc người nữ tu hơn người bổn đạo thường. Nhưng nên 
hiệu răng: vì có điêu buộc người nữ tu phải nên trọn lành, nên tội người nữ tu phạm ra nặng hơn 
tại những lẽ này: ` 
1. Tại người nữ tu có sự hiểu biết rõ ràng hơn. 

2. Tại những ơn quý trọng hơn người nữ tu được. 
3. Vì gương mù người ây làm cho chị em mắc phải. Cũng vì lẽ ấy mà tội các thần dữ phải phạt 
nặng hơn Tô tông ta. 


H. Người nữ tu có buộc phải có ý nên trọn lành bằng mỗi một việc mình làm chăng? 

T. Thường những người nữ tu không có ý đặt cho mình một (chương trình) điều buộc như thế, và 
sự vẫn thực hành xưa nay hay là điêu khân nên trọn lành hơn có ngậm một bậc nhân đức và một 
bậc thánh thiện mà ít người tới đến được, dù đã qua nhiều năm sống trong nhà dòng. Vả nữa, đó 
là một ơn riêng Chúa không định ban cho hết mọi người. Cũng có kẻ được ơn soi sáng khấn 
làm tôi, hay là nô lệ. 

H. Sự trọn lành có nhiều bậc không? 

T. Có, bậc trọn lành của chị nhà tập khác, bậc trọn lành của một chị dòng đã thạo trong đàng nhân 
đức khác. Vả nữa có những linh hôn Chúa chọn cho lên bậc cao hơn, và người ban cho những 
ơn dư dật hơn; những vì sao trên giời không sáng băng nhau, và người nhà dòng đã được năm 
nén phải ở bậc cao hơn những người chỉ được có một nén. Mỗi người phải tự hỏi mình xem đã 
dùng những ơn mình đã được cho nên chưa, và chẳng ai đám khoe mình đã lên cho tới đỉnh, vì 
có lời Thánh Kinh răng: “Kẻ đã nên thánh thì phải cô nên thánh hơn.” Lý tưởng sự trọn lành là 
chính Chúa, bậc người nhà dòng không phải là một bậc trọn lành đã hoàn thành, một là một bậc 
khuynh hướng về sự trọn lành. 


Tö bày tâm hôn với Bề trên thế nào? 
Sắc lệnh Toà Thánh không cấm kẻ bề dưới được tỏ bày tâm hồn với các Bề trên để được nhờ 


lời khuyên dạy và chỉ dẫn cho được mau tấn tới trong đàng trọn lành. Sau đây là những điều 
có thể giúp chị em cho được các sự ấy. 


Tuân thứ I: 


Sức kho. ' 
Những sự buôn râu, đau khô, trái nghịch. 
Việc hãm mình phạt xác bê ngoài. 
Hồi tâm: 
a) Ở lặng. Lời nói. Tiếng động (cửa đi lại). 
b)_ Ở lặng nhặt. Sân, phòng ngủ, hè nhà. 
e)_ Lần hạt, trong, ngoài. 
5. Lòng đạo: 
a) Việc giáo dục, nết na đứng đắn. 
b)_ Về con mắt, cử chỉ, y phục đòng. 
e) Nhẫn nại, hiền từ trong việc bôn phận, với hết mọi người, dù xảy thể nào trong mọi hoàn 
cảnh. 
đ) Gương sáng. Trong mọi việc, nhất là việc thờ phượng khắp mọi nơi, nhà nguyện. Lớp học, 
sân. Phòng ngủ. Nhà cơm. Khi đi bách bộ luôn luôn. 
6. Tư cách xứng hợp dòng, lời nói, việc làm, điệu cách đối với Bề trên, chị em, học trò, người 
giúp việc, kẻ làm công. 
7. Ảnh hưởng dòng, tốt hay xấu. 


bo o1 


2 
a) Lời nói. Phê bình, quở mắng, ty tiện. : 
b)_ Cử chỉ người nhà dòng. Nhà nguyện. Lớp học. Ở ngoài. 
c) Cách ăn ở bê ngoài. Lời nói, bộ tịch. 
§. Cz¿ ý: những điêu nhận xét có ích. 


bề roi 


AI 


= 


: 2 
Tuân thứ II. 


Sức khoẻ. 


.. Kỷ luật. 


a) Lúc thức đậy. 

b) Dùng thì giờ. Thong dong. Lớp học. Các việc làm. 

e) Đúng, hợp luật. 

đ) Đọc sách thiêng liêng. Sách nào. Học đạo lý. 

Giữ luật: 

a) Ở lặng trong khi làm việc, đổi việc, trước sau, bữa cơm, ban chiều. 
b)_ Đọc Kinh Thánh (sách thiêng liêng). 

e)_ Nguyện ngắm, có nguyện ngắm, có dọn bài ngắm không? 

đ) Xét mình riêng... 
©) hà Ỉ 
là) Ọ iệng trong dòng. Lễ Misa. Lần hạt. Kinh nhật khoá. Viếng Thánh Thẻ. 
ø)_ Chậm trễ, khi làm việc, các bữa ăn. Giờ giải trí. Học đạo lý. Đi ngủ. Sau giờ học. 

Những điều nhận xét, quan sát có ích cho phần hồn. 


Tuân thứ HII 


Sức khoẻ. 
Sinh hoạt nhà dòng. 
a) Nói chuyện. Ave Maria. 
b)_ Giải trí: giữ luật xứng người nhà dòng. Vui vẻ. Tông đồ. 
e) Cẩn thận: phòng ngủ. Các việc về bốn phận. 

- Nhân đức vâng lời: tử tế và vui Về. - 

~ Về sự đoán xét, thực lòng, không lâm bẩm, không phê bình. 

- Vâng mệnh lệnh của các Bề trên cách đễ dàng. ` 

- Khó khăn: bạc tiên, đi vật vô ích... Những sự sơ suât. 

- Những giấy má tự khê về ruộng đât riêng. 

- Sạch sẽ: giữ mình cần thận, khôn ngoan, một mình với một con trẻ, quà cắp, thiên vị, nghĩa 

thiết. 
Bảo lỗi chị em thật thà, chắc chắn, có lương tâm, có ý lành. 
“Thú lỗi thành thực, trọn vẹn can đảm. 
Những lời năn nỉ. Căn cớ phương thế, phân giải những lẽ. 
Việc bôn phận đôi với Bề trên, Phó Bê trên, chị em. 
Đối với nhà dòng. Lòng tốt. Lời nói. Gương sáng. Tính vui vẻ. 
Những điều chú ý khác: Nhà dòng. Kỷ luật. Sự lạm dụng. Gương xấu. Lời nói. Bộ tịch. Lời phê 
bình. 
Ra ngoài có phép, có hạn, lần hạt, khi trở về tính lại. 
Tuân thứ IV 


Sức khoẻ. 

Có yêu chị em băng nhau không? 

- Có yêu vì lẽ tự nhiên chăng? 

~ Có yêu chị em vì Chúa chăng? 

~ Có khó chịu với ai chăng? 

~ Tại cớ nào? 

Có vui lòng giúp chị em như giúp Chúa Giêsu chăng? 

Có chịu luy và cung kính Bê trên và những kẻ thay mặt người chăng? 

~ Có hợp nhất với Bề trên, và lui đến với người, có tỏ lòng tín nhiệm như con cái chăng? 
Có cố sức giữ lấy tỉnh thần bác ái cho mình, và khi có thê giữ cả cho nhà dòng nữa chăng? 


Nói về ba bậc trọn lành 


24 

Dù mà trong những điều bàn giải sau đây ta nói riêng từng điều, trước hết nói về những 
phương thế, rồi đến các trở lực, đoạn đến những khuynh hướng của tâm hồn, và sau hết đến 
đức kính mến là cái rực rỡ chói lọi của sự trọn lành, nhưng trong khi thực hành những điều 
khác nhau ấy không có xa nhau. Quả thế, khi dùng những phương thế về sự trọn lành cũng 
một trật ấy người ta hãm dẹp những tình tư dục lăng loàn, người ta thực hành các nhân đức là 
những khuynh hướng gần, sau hết người ta tập luyện đức kính mến là mục đích người ta mong 
ước, người ta càng dùng những phương thể thì lại càng phá các trở lực, càng thực hành nhân 
đức, thì lửa mên Chúa càng cháy mạnh trong lòng. Cho nên thứ tự phải giữ trong một quyền 
sách nói về sự trọn lành thì khác, mà thứ tự hay là trình độ ơn thánh Chúa trong việc trọn lành 
của ta thì khác. 


Sự trọn lành của người công giáo xét trong các người luyện tập thì tỏ ra có 3 bậc cả về đàng bản 
tính cả vê đàng các phương thê cho được tới bậc trọn lành. Thánh Thomas đã đặt ra 3 bậc về sự 
tăng tiến lên trong đức kính mến; Ngài gọi bậc thứ I là đức kính mến bắt đầu (Charité 
Commeneanté). Bậc thứ II là đức kính mến tăng tiến (Charité croissanté). Bậc thứ III là đức mến 
trọn (Charité parfaite); bởi đấy thành ra 3 hạng người đi tới sự trọn lành: hạng người bắt đầu, 
hạng người tiền bước, và sau hết hạng người đã tới bậc trọn lành. Thánh Tiến-sĩ dựa vào lý thuyết 
thánh Augustinô cắt nghĩa về đức kính mến thế này: “Để đức kính mến ta được nên trọn, thì trước 
hết đức ấy sinh ra; khi đức ấy đã sinh ra, người ta phải nuôi dưỡng thì đức ấy nên mạnh mẽ; khi 
đã nên mạnh mẽ thì nó được nên trọn lành.” 


Những điều ta nói về đức kính mền cũng có thẻ chỉ cho các nhân đức khác, mỗi nhân đức cũng có 
sinh ra, lớn lên và sau hết hoàn toàn. Thánh Gregoriô nói: “Các nhân đức thêm lên từng bậc, bậc bắt 
đầu khác, bậc lớn lên khác, và bậc trọn lành khác.” Nhiều thánh khác như thánh Bernardô Hugues 
đe saint, Richard de saint Victor, và hết các tiến sĩ của Hội thánh cũng dạy như vậy. 


Trước khi cắt nghĩa 3 bậc ấy khác nhau thế nào, ta phải chủ ý rằng: con đàng trọn lành đưa ta đến 
quê thật thiên đàng qua 3 con đường khác nhau mà các qhày Lý đoán gọi: đàng thứ I là “đàng tây 
rửa” (la voie purgtioc); đàng thứ II là “đàng soi sáng” (la voie illaminative) và đàng thứ II là 
“đàng kết hợp” (la voie unitive). Sự phân biệt như thê rất đúng và rât hợp lý, tất cả các thày dẫn 
đàng nhân đức điều nhận như vậy, không nhận là càn giở liều lĩnh, vì Đức Thánh Cha Innocentio 
XI đã ra vạ phạt Michel Molinos Epagne cả dám chê bác sự phân biệt 3 bậc â ấy. Ba con đàng ấ ấy 
hợp với 3 bậc ta đã nói. Nếu một người đi đàng nhân đức bắt đầu, người ấy đang trong đàng tây 
rửa; nếu người ấy đã tấn tới, họ ở trong đàng soi sáng; sau hết nếu người ấy đã trọn lành, họ ở 
trong đàng kết hợp. 


Những kẻ sống trong ơn nghĩa Chúa, nhưng thấy trong mình còn những tình yêu trái lẽ và mạnh mẽ 
mà họ phải giao chiến luôn để giữ lấy đức kính mên và kẻ thực hành các nhân đức một cách chán 
nản và rất khó khăn là những người trong kẻ bắt đầu. Con đường tây rửa chỉ chủ ý rửa linh hồn cho 
sạch những tội lỗi đã phạm, những thói quen xấu đã mắc phải, những xu hướng xấu chưa trị dẹp 
được nó lôi cuốn người ta về đàng trái thì hợp với bậc này. 


Những người đã thắng dẹp được những dục tình mạnh mẽ ít nữa một phần, những người giữ 
mình sạch các tội trọng cách dễ dàng và chăm chỉ thực hành các nhân đức thuộc về Chúa và 
những nhân đức về luân lý một cách can đảm, họ ở trong bậc trưởng thành. Nhưng mà những 
tình dục và những xu hướng chưa chịu suy phục cho trọn đề có thẻ tránh những tội mọn. Con 
đường soi sáng thì hợp với bậc này, kẻ ở trong bậc này được ơn soi sáng nhiều hơn, họ lo lắng 
dẹp những xu hướng trái một cách thật hăng hái, và hết sức thực hành các nhân đức cách vững 
vàng. 


Những kẻ bởi đã cai trị những tình dục mình cho hắn cho nên giữ mình cách dễ cho khỏi phạm tội 
dù nặng dù nhẹ, và làm việc về các nhân đức và nhất là các việc về đức kính mến một cách vui vẻ 
dễ dàng, họ ở trong bậc trọn lành. Con đường kết hợp là bậc linh hồn kết hợp với Chúa bằng 
những đức mến cách dễ dàng trong sự bằng an êm đềm thì thuộc về bậc này. Đó là lý thuyết của 
thánh Toma, Ngài nói: Trước hết người ta phải chống trả với sự tội và những xu hướng của dục 
tình là những cái nghịch với đức kính mến. Đó là nghĩa vụ của những kẻ bắt đầu, và phải hết sức 


25 
lo lắng đề giữ lấy đức mến trong mình cho khỏi mất. Việc phải lo tiếp theo là phải tấn tới trong, 
sự trọn lành. Đó là những việc những kẻ đang tấn tới phải làm, những kẻ â ấy phải lo cho đức mến 
thêm lên và được mạnh mẽ trong mình. Bậc thứ ba là bậc những kẻ cô sức cho được kết hợp với 
Chúa và hưởng Chúa là bậc những linh hồn trọn lành ước ao bỏ sự sống đời này cho được ở với 
Chúa Giêsu Kirixitô. 


Đây sẽ nói riêng về từng điều mà ta đã nói trên kia. Thứ I nói về những phương thế về sự trọn lành. 
Điều này chung cho hết mọi người chẳng kỳ bậc nào; bởi vì cho được tấn tới thì tất cả mọi người 
phải nhờ đến phương thế cầu nguyện, suy ngắm, chịu các phép Bí tích, nhớ Chúa trước mặt và 
những phương thế khác như vậy. Điều thứ II chỉ riêng cho những kẻ đang. tiến tới sự trọn lành, vì 
nhiệm vụ của những kẻ ấy là lây sự hăm mình luôn để phá những trở lực về đức kính mến, ấy là 
những tội lỗi, những thói quen xâu, những tình yêu trái lẽ. Thánh Thoma nói về điều này rằng: “Đối 
với những kẻ bắt đầu, dầu mà đã tần tới, thì việc họ lo lắng nhất là phải chống lại với những chước 
cám dỗ hằng xông vào khuấy khuất kẻ ây. Điêu thứ III chỉ riêng cho những kẻ sau khi đã cai trị 
được một phần những tình dục mình rồi, thì lo lắng luyện tập các nhân đức luân lý và dọn mình một 
cách tích cực cho được tấn tới về sự kính mến Chúa. Thánh Thoma nói về điều này thì rằng: Vì họ 
thấy mình không còn phải giao chiến một cách gay go nữa, thì họ có thẻ lo lắng cho được tấn tới 
một cách vững vàng hơn.” 


Điều thứ IV hợp với kẻ đã trọn lành, những kẻ này vì đã khỏi được những trở lực của những kẻ bắt 
đầu, và đã được những nhân đức của những kẻ tân tới, thì còn một việc riêng là kết hợp với Chúa 
bằng những dây đức kính mến. Bởi đấy thánh Thoma thêm rằng: “Những kẻ đã trọn lành, cũng hãy 
còn tân tới trong sự kính mến; những sự tấn tới không phải là sự lo lắng riêng của họ, họ chăm chỉ 
nhất là để được kết hợp mật thiết với sự tốt lành trên hệt là Đức Chúa Giời. Đó là những con đường 
chung đưa các linh hồn tới bậc trọn lành cao nhất về sự trọn lành người công giáo. 


Cách xử với mỗi một bậc 
Lời bảo I: 
Ta đã nói rằng đối với những người bắt đầu họ chưa thấy sự dễ dàng và vui vẻ trong khi thực hành 


các nhân đức, thì việc thứ nhât phải lo là kiềm chế các tình dục luôn luôn dấy loạn họ không làm việc 
ấy cách dễ đàng và mau mắn được. 


Nhưng các đắng dẫn đàng thiêng liêng sẽ gặp thấy những linh hồn khi mới trở lại rất sốt ng trong. 
Sự câu nguyện, rất ham muôn hãm mình phạt xác, rất sẵn sàng vâng lời, rất hăng hái thắng lướt 
mình đến nỗi xem ra các nết xấu đã ' tuyệt và tình dục đã tắt vậy. Nhưng không nên quá tin cậy vào 
đấy. Họ được lòng sẵn sàng mau mắn làm hết mọi thứ việc lành như vậy chỉ là sự tốt đẹp bề ngoài 
của nhân đức chứ chưa phải nhân đức thật. Việc lành họ làm thì bởi ơn thánh theo cảm giác, bởi 
những sự yên ủi thiêng liêng nó ru ngủ các tình dục của họ; đó không phải là một nhân đức thật, 
một chỉ là ơn thánh thúc giục họ bề trong. Nhân đức thật ở tại làm các việc lành cách dễ dàng, sự dễ 
dàng ấy đã được đo bởi công lao tập luyện làm những việc ấy luôn và đã được vững chắc đến. nỗi 
họ làm cách hắn hoi trong khi phải khô khan cũng như trong khi được yên ủi. Bởi đây ta hiểu rằng: 
không thể thấy một nhân đức chắc chắn như vậy ở nơi những người bắt đầu, trong những người 
chưa có chịu những sự thử thách nặng nề. 


Trong những nhà tập của các dòng hằng ngày ta thấy những người nhà tập trẻ tuổi sốt sắng trong 
việc đọc kinh cầu nguyện, vui vẻ giữ kỷ luật, mau mắn làm hết mọi việc về đức vâng lời chịu luy, 
hãm mình, và đức bác ái. Nhưng khi thì giờ thử thách của họ đã qua, sau mấy năm ta thấy họ khô 
khan ơ hờ trong những việc thiêng liêng, biếng nhác trong những việc bổn phận, và ê oải trong sự 
thực hành các nhân đức bậc dòng. Điều ấ ây tỏ cho ta biết rõ ràng tất cả sự nhiệt thành. làm cho họ 
sốt sắng bất đầu, chưa phải là họ nhân đức thật, một chỉ là công hiệu theo ơn thánh về giác quan. 
Đắng chỉ dẫn linh hồn phải kết luận rằng: không nên quá tin cậy vào lòng sốt sắng của những kẻ 
mới bắt đầu. 

Lời bảo thứ II: 


26 

Có những linh hồn dù đã tấn tới nhiều song còn phải giao chiến nhiều hơn lúc bắt đầu, họ còn có 
một trở lực rất lớn, một sự chán nản mạnh mẽ khi thực hành các nhân đức. Đắng coi sóc linh hồn 
không nên áy náy có căn bản trong những khuynh hướng thật của những linh ây, nói cách khác 
là những linh hồn ấ ấy không có những khuynh hướng đích thật về trận giao chiến ấy, đó chỉ là hiệu 
quả ghen tương về sự tấn tới của những linh hồn ấy. 


Những chước cám dỗ ấy xảy đến do bởi Chúa cho phép riêng vì Chúa ước ao cho những kẻ chịu thử 
thách như vậy, được tới bậc trọn lành cả thể hơn. Cha linh hồn nên nhớ rằng: có những linh hôn rất 
trung túc mà Chúa đặt vào trong tình cảnh chịu đau khổ mà người quen gọi là sự tây luyện thụ động 
để tập luyện các linh hồn ấy hơn trong sự thực hành các nhân đức, Chúa cho phép dùng những 
chước cám dỗ ghê gớm đẻ cho các linh hồn ấy giao chiến một cách can đảm hơn ở giữa những sự 
thử thách gay go mà vì thế họ được các nhân đức cách chắc chắn, đưa các linh hồn tới một bậc trọn 
lành cao. Đôi khi thấy những linh hồn đã được những ơn cả thể, được ơn xem thấy những sự lạ 
lùng, được ngắt trí, được hưởng những sự mầu nhiệm cao sâu, mà cũng không khỏi những cơn bão 
táp của dục tình, những trận cám dỗ kinh ghê. Sự hỗn loạn của dục tình ấy không phải là điều tự 
nhiên trong các linh hồn ấy, đó chỉ là điều tuỳ lòng nó sinh ra bởi căn cớ bề ngoài. Khi trận chiến 
đầu với ma quỷ đã thôi đi thì các linh hồn ấy lại trở về bậc tự nhiên của mình, và khi tình dục đã 
yên hàn họ lại được nếm sự bằng yên ngọt ngào. Vậy kẻ chỉ dã nh hồn hãy giữ đừng có một ý 
nghĩ không tốt về các linh hồn ấy, mà lại phải coi như các linh hôn â ấy đã nên quý trọng trước mặt 
Chúa. Người sẽ yên ủi và giúp các linh hồn ấy đề tìm được một lợi ích thiêng liêng lớn lao vì những, 
sự đau phiền ấy. 


Lời bảo thứ HII: 


Những kẻ đã trọn lành, ta đã nói là những người đã thắng dẹp được các tình dục, dù những. lỗi nhỏ 
mọn họ không còn phạm nữa, họ làm các việc về đức kính mên cách dễ dàng, họ sống kết hợp với 
Chúa. Nhưng hãy nhớ răng: 1) Trong đời sông khốn nạn này, không có ai có thể nên trọn lành đến 
nỗi không còn thấy những tình dục hỗn độn, hay là không thấy xu hướng nó dấy nguy. Thứ hai 
chăng có ai tới một bậc trong sạch thánh thiện đến nỗi không khi nào ra ố nhỉ vì một ít tội nhỏ 
mọn. Sự trọn lành cao nhất của các thánh ở thế gian quy vào điều này là các tình dục các đẳng ấy 
đã chịu suy phục, chỉ còn những cơn xúc động nhẹ vậy mà thắng dẹp được cách dễ dàng, mà 
những tội mọn các thứ phạm thì chưa kịp suy cho trọn và các người đã lấy những việc lành mà 
xoá đi ngay. Thày Xuarê hiểu như thế mà thánh Augustinô cũng dạy như vậy. 


Vả nữa kẻ dẫn đàng nhân đức không nên quên rằng: sự trọng lành của ta không đòi phải kết hợp với 
Chúa bằng một việc kính mến liên lỷ, sự trọn lành ấy chỉ hợp với thánh trên giời, chứ không hợp 
với ta còn đang ở chốn khách đày này. Thánh Toma nói: “Có sự trọn lành đã tới bậc hoàn toàn tuyệt 
đôi của lòng mền ở tại kẻ bậc ây quy hướng liên lỷ vê Chúa hết sức linh hôn và đây lòng nhiệt 
thành. Sự trọn lành â ấy không có ở thể gian này, chỉ sẽ có trên thiên đàng. Vậy đê ta được nên trọn 
lành thì cần ta kết hợp với Chúa cách dễ dàng và vui vẻ về tình cảnh nhân loại ta có thể được là đủ. 
Nhưng sự trọn lành của ta không phải là có một giới hạn không thể vượt qua được. Tất cả mọi 
người giáo hữu có thẻ và phải tiễn luôn trong đàng trọn lành; nếu đã trọn lành thì buộc phải ước ao 
tới bậc trọn lành cao hơn nữa, trong bậc nào tuỳ mình có thê được. Hãy nghe thánh Bênadô nói: “Sự 
lo lắng về sự trọn lành luôn, và những sự có gắng người ta làm để tới bậc trọn lành, đã là sự trọn 
lành rôi đó.” Tóm lại sự trọn lành riêng ở đời này ở tại điều này là những cơn xao xuyến của tình 
dục nó chậm êm đềm và ít khi ta dễ thăng đẹp được, và khi linh hồn ta không có phạm một tội nào 
khi đã kịp suy nghĩ cho trọn, linh hồn kết hợp với Chúa cách dễ dàng, và hằng cô gắng hết sức để 
được tới bậc trọn lành kết hợp â ấy. 


Lời bảo thứ IƯ: 


Kẻ dẫn đàng nhân đức phải có gắng làm cho các linh hồn nên trọn lành tuỳ bậc của họ. Hãy nhớ 
đừng có bắt ép các linh hồn ấy những sự quá sức họ, biết nhẫn nhục những điều sai lỗi những 
khuyết điểm của họ. Thánh Bênadô nói: “Phải đòi tất cả mọi người nên bậc trọn lành nhưng 
không phải một bậc như nhau, nếu bây giờ ta mới bắt đầu hãy bắt đầu cách trọn, nếu ta ở trong 
con đường tiến bước, hãy cứ bước đi cách trọn lành, nếu ta đã tới bậc trọn lành, hãy năng nhắc ta 


27 
theo nhân đức của ta. Hãy nói như thánh Tông đồ rằng: “Tôi không cả quyết rằng: Tôi là người 
trọn lành, nhưng tôi theo Thày cực trọng tôi, đê một ngày kia tôi có thê được hết mọi sự.” 


mOOog> 


Q.L.Đ.S 


. Tỉnh thần kỷ luật. 
.. Yêu mên kỷ luật. 


.. Tôn trọng kỷ luật. 
. Thực hành kỷ luật. 
.. Phương pháp đề kỷ luật được bảo đảm. 


v IÊ VI VU Đa 


Tự động: Tự mình mà giữ. 

Giữ các điều luật nhỏ mọn trước, mới có thể giữ điều to. 

Kỷ luật là điều kiện cần thiết đẻ rỗi linh hồn và nên thánh. 

Giữ luật do lòng mến chứ không vì bó buộc hay sợ tội. 

'Yêu mến kỷ luật như yêu mến chính Chúa vậy. 

Thánh Gerigoriô nói: Sông theo luật tức: Sông theo Chúa. 

Kỷ luật là cái thước đo lòng mến Chúa và sự trọn lành. 

Ai giữ kỷ luật sẽ được bằng an thật trong lương tâm như Chúa đã chúc cho Môn đệ nhiều 
lân khi còn ở thê. 


8. Luật dòng là những sợi dây vàng buộc tôi lại với Chúa. 


Ai trung thành với kỷ luật bao nhiêu sẽ được Chúa ban ơn cho rộng rãi bấy nhiêu. 


. Ta lỗi một điều luật nhỏ mọn càng đáng trách hơn khi lỗi điều trọng, vì dễ giữ mà 


không chịu giữ. 


29 

I. Tôi dốc lòng tôn trọng kỷ luật dòng tôi cho. hết sức và ra sức giữ mọi điều trọng hèn trong kỷ 
luật vì lòng yêu mên Chúa, yêu nhà dòng tôi. 

II Tôi đốc lòng giữ luật thinh lặng cách riêng. Nhất là trong nhà cơm, phòng ngủ (ngày nào cũng 
gặp 2 nô đó). 

II. Dốc lòng không xét đoán ai khi không có phận sự bắt buộc (Sẽ không đoán xét ai sẽ không phải 
Chúa xét đoán). 

IV. _ Phải tập đời sống hằng ngày cho có điều độ, mực thước, đừng quá dễ thay đổi theo tính nhẹ 
dạ. Trừ ra hoàn cảnh bât thường nha đức vâng lời thương yêu bó buộc thôi. 

V. Dốc lòng rất riêng: Sẽ cố gắng hy sinh ở nhà cơm, nhà ngủ, đừng nói một lời không cần kíp. Nếu 
VÌ yêu đuối, quên nhãng mà sai lỗi buộc lương tâm phải phạt mình đèn tội sau khi xét mình. Phạt 
nặng lỗi có tình. 

VI. Trong khi bị ốm đừng khó nết với ai bao giờ, nhất là chớ tỏ ý khó chịu về đồ ăn làm vụng 
VỆ. 

VII. Nếu không ngăn trở lắm thì đừng bỏ đọc sách thiêng liêng theo luật nhà, ít là xay lấy 5, 3 
đòng đê hôi tâm lại. 

VII. Đừng bao giờ làm phí thì giờ, phải luôn luôn làm việc hữu ích, hết sức tránh ở nhưng 
hoặc nói chuyện dài. 

IX. Hết lòng kính chuộng Rất thánh Mân côi. Chăm chỉ lần hạt trong các giờ rảnh, khi đi đường, lúc gặp 
nguy biến hoặc buồn sầu, lo lắng, sợ hãi, thất vọng. 

X. Trong khi bị khô khan, tối tăm, đừng bỏ các việc đạo đức quen làm, hãy cố làm cho đủ, khô mặc 
kệ nó. 

XI... Chớ quên mình có nhiệm vụ buộc nhặt phải làm gương sáng cho mọi người chung quanh. 

XII. Hãy tìm những cái nhỏ bé mà tập, vì hay có dịp thực hành; còn những nó to thì không mấy khi 
gặp. 

XIII. Một lẽ nên nhớ đề phấn khởi mà giữ luật cho trọn. Các thánh nói rằng: Một người nhà dòng 
giữ trọn kỷ luật thì đủ mà phong thánh rôi, không cân phải có phép lạ nữa. 

XIV. Lấy lòng mến mà buộc mình chứ đừng lấy xích sắt mà buộc. 

Chủ ý nhẫn nại khi gặp những việc gay go trong phận sự. Tập bình tĩnh không sốt ruột, cứ nhần 

nha làm từng việc. 

1. Chúa có đủ mọi cái đáng yêu. 

2. Yêu mến Chúa thì không dám làm mắt lòng Chúa. 

3. Ước ao sống gần Chúa, tìm mọi cách đề kết hợp với Chúa. 

4. Tặng quà cho Chúa luôn, nếu không tìm được quà gì thì dâng cả những cái không. 

5. Kết hợp tâm tình và nguyện vọng của Chúa tức: bỏ hẳn mình. 

Điều kiện để nhận biết ai có lòng mến Chúa thật. 

a) Vâng giữ kỷ luật. 
b) Chu toàn phận SỰ. 
c) Yêu thương, nhân nại. 

Có hai thứ nhân đức: 

1. Nhân đức đôi thân. 

2. Nhân đức luân lý. 
A. 3 đức chỉ về Chúa: 

1. Đức tin. 

2. Đức cậy. 


30 n 
3. Đức mên. 


B. 4 đức luân lý: 
Khôn ngoan. 
Tiết độ. 

Can đảm. 
Công bằng. 


D3 se: eM 


R BẢN KINH _ 
DÂNG NHÀ DÒNG MÂN CÔI 
CHO TRÁI TIM CỰC SẠCH ĐỨC MẸ 


Hỡi Mẹ đồng trinh vô nhiễm nguyên tội: Chúa đã đặt trái tim Mẹ làm gương mẫu cải tạo các gia 
đình, thánh hoá các linh hồn Chúa kén chọn, cứu nhân loại cho khỏi mưu mô quỷ quyệt độc ác thú 
dữ vô thần duy vật, đem lại cho thế gian cho các gia đình, cho tâm hồn mọi người sự sống bằng an 
chân thật của Chúa Cứu thế. 


Hỡi Mẹ yêu mến, lòng con đang bị tan nát, đang bị đâm xé giày vò, vì thấy Chúa bị xúc phạm quá 
lẽ, vì thấy quyền phép và lòng thương xót Mẹ đang bị khinh mạn để duôi, vì thấy anh em đồng bào 
con đang bị nhằm lạc, bị đau khỏ, bị chết khốn nạn, vì thấy Giáo Hội con đang bị nguyền rủa đe loi. 
Ôi Mẹ, cậy vì lời Mẹ đã phán hứa, trước nhan thánh Mẹ đây: Con xin dâng cho trái tim Mẹ trót mình 
con, cả hồn xác con, cả cuộc đời sông; con cũng thành thực hiện dâng cho trái tim Mẹ cả nhà Dòng 
còn đây, hết mọi chị em hoặc đang chung sống cùng nhau, hoặc đi vắng. 

Hỡi Mẹ yêu dấu, chúng con đây hết thảy là thật giá máu Chúa Giêsu, là tỉnh hoa bởi lòng Mẹ, là kết 
quả những đau khô lớn lao của trái tim Mẹ. Xin Mẹ dìu dắt, giữ gìn, bênh vực, xin Mẹ âu yếm yêu 
dâu chúng con trong trái tim Mẹ, cũng như xưa Mẹ đã yêu dâu và âu yêm Chúa Giêsu trong lòng 
Mẹ vậy. 

Hỡi Mẹ yêu dấu, nhân danh phép tắc và lượng từ bi của trái tim Mẹ, con nài xin Mẹ làm cho hết 
mọi chị em chúng con được nên thánh, biết sống theo tỉnh thần Mẹ, hằng noi giữ đức vâng lời trọn 
lành thánh thiện. hợp ý hợp lòng với Đắng thay mặt Chúa, với các chị em, thành một cơ binh dũng 
cảm, cương quyết chiên đầu với hoả ngục, phá nước Satan đề cứu thế giới, để an ủi Mẹ. 


Xin Mẹ hãy làm cho mọi chị em con, hết thảy được tiêm nhiễm và hấp thụ lòng thương yêu cả thê 
lạ lùng của trái tìm Mẹ, để chúng con hết thảy đều hiểu biết và giữ đức yêu nhau cho trọn vẹn, biết 
trọng đức yêu nhau hơn mọi tư lợi ằng thiết tha yêu mến nhau trong tư tưởng, lời nói, việc làm, để 
lôi kéo nhiều linh hồn về nhìn biết và yêu mến Mẹ đề cứu thế giới, để an ủi Mẹ. 


Xin Mẹ chỉ vẽ soi sáng và dạy dỗ cho chúng con hết tháy biết sống theo đức tin và sự chân thật, 
nhìn biết mình hạ khốn nạn tội lỗi, vui chịu khinh chê giày đạp, chịu dễ duôi bắt bớ, hoàn toàn phó 
thác và cậy trông ở trái tìm Mẹ hãng giây phút, để chúng con được ơn bền đỗ đến cùng, để cứu thế 
giới để an ủi Mẹ, cho nước Mẹ tự đến khắp các gia đình các dân, các nước. 


Vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. 
Lễ Đức Chúa Giêsu Lên Trời 
22.5.1952 


